TÀI LIEU 
HƯỚNG DẪN SU'A CHỮA 
SERVICE MANUAL 


(Phụ lục bó sung) 


Honda Air Blade 110 2012 
(ACA110CBF-B) 


TÀI LIỆU p 
MIÉN PHÍ Vn 





24. PHU LUC ACA110CBF-B 


Đôi lời vé vấn đề an toàn ----------------------- -- -- 24-2 
HƯỚNG РАМ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ------------ 24-3 
NHAN BIÉT ĐỜI XE ------------------------------------ 24-4 
THÔNG SÓ KY THUAT CHUNG ------------------ 24-5 
GIÁ TRI LỰC XIÉT TIÊU CHUẢN ------------- 24-10 
CÁC ĐIỂM BÔI TRƠN VÀ BIT KÍN----------- 24-13 
DI BÓ DÂY & САР «mnn 24-15 
HÉ THÓNG PGM-FI KHÓNG CÓ САМ BIÉN 

MAP và [ACUS vn aoi такса 24-28 
HÉ THÓNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ XE ------------- 24-31 
VỊ TRÍ THÂN МӨ nnn 24-32 


LICH KIÉM TRA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ-24-46 


VỊ TRÍ HỆ THÓNG PGM-FI ----------------- --- - -- 24-50 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


BỘ ВОМ XĂNG ---------------------------------------- 24-58 
THỰC HIỆN CÀI ĐẶT BAN ĐÀU CẢM BIÉN TP/ 
EDM A агата S cua 24-77 
CÀI ĐẶT THEO ĐỘ CAO -------------------------- 24-79 
BÌNH DỰ TRÜ КЕТ TÄN NHIỆT -------------- 24-81 
THÁO ĐỘNG CƠ ------------------------------------- 24-81 
ĐẤU QUY ПАТ нна 24-88 
NGÀM PHANH nnns 24-89 
САМ X OG 222225 ti ut Pymes: 24-91 
BÌNH ĐIỆN VÀ TU ĐIỆN --------------------------- 24-91 
HỆ THÓNG ĐÈN ---— nn 24-94 
HÉ THÓNG XÁC BINH VỊ TRÍ XE ---------- 24-105 
SƠ DÓ DÂY ĐIỆN ----------------------------------- 24-109 





24-1 


PHU LUC АСА110СВЕ-В 

Đôi lời về уап dé an toàn 

Thóng tin bào duóng 

Những thông tin về bảo dưỡng và sửa chữa trong tài liệu này được sử dụng bởi những kỹ thuật viên có tay nghề và trình độ kỹ 


thuật. Nếu có thực hiện các công việc sửa chữa mà không có kiến thức, dụng cụ và thiết bị yêu cầu có thể gây tôn thương cho ban 
hoặc cho người khác. Thậm chí có thể làm hỏng xe và gây mắt an toàn khi sử dụng. 


Trong hướng dẫn bảo trì này, chúng tôi mô tả các phương pháp và quy trinh thuc hién cóng việc sửa chữa và bảo dưỡng. Trong 
đó có một só hạng mục yêu cầu phải sử dụng các dụng cụ và thiết bị chuyên dùng. Bát cứ ai có ý định thực hiện công việc thay thê 
chỉ tiết, một quy trình bảo dưỡng hay sử dụng dụng cụ không theo khuyến cáo của Honda phải tự chịu trách nhiệm về những nguy 
hiểm có thể xảy đến đối với an toàn của bản thân và an toàn điều khiển xe. 


Nếu cần thiết phải thay thế một phụ tùng, chỉ tiết nào đó nên sử dụng phụ tùng chính hiệu của Honda với đúng mã số phụ tùng 
hoặc loại phụ tùng tương đương. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo các bạn không nên sử dụng phụ tùng không chính hiệu hoặc phụ 
tùng kém chất lượng để thay thé. 


Vì sự an toàn của khách hàng 


Việc bảo dưỡng đúng phương pháp là cốt yếu đảm bảo cho sự an toàn của khách hàng và ổn định của xe. Bất cứ lỗi hay sơ suất 
nào trong khi bảo dưỡng cũng có thê gây mát an toàn khi điêu khiên xe, gây hư hỏng xe hay gây thương tích cho người khác. 


Á KHUYÉN CÁO 





Thực hiện bảo dưỡng hay sửa chữa không đúng có thé gây mát 
an toàn, thương tích hoặc nguy hiém cho khách hàng. 


Thực hiện theo quy trình và những lưu ý được mô tả trong 
hướng dẫn này và sử dụng các dụng cụ khác một cách cân thận. 





Vì sự an toàn của bạn 


Vì hướng dẫn này chỉ sử dụng cho các kỹ thuật viên do đó chúng tôi không đề cập đến những cảnh báo về an toàn cơ bản (ví dụ 
mang găng khi làm việc với các chỉ tiết nóng). Nếu bạn chưa được đào tạo về an toàn hoặc thấy không tự tin về các hiểu biết an 
toàn dịch vụ thì chúng tôi khuyến cáo bạn không cố gắng thực hiện các công việc hay quy trình được mô tả trong cuốn sách này. 
Chúng tôi chỉ đưa ra một số lưu ý an toàn quan trọng sau đây. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cảnh báo hết được những nguy hiểm 
có thé nảy sinh trong quá trinh thực hiện bảo trì hoặc sửa chữa. Chỉ có bạn mới có thể quyết dinh được có nén tự thực hiện công 
việc đó hay không. 


А KHUYÉN CÁO 





Không thực hiện theo hướng dẫn và lưu ý có thể gây thương tích 
và nguy hiém cho bạn. 


Do vậy, thực hiện theo các quy trình, lưu ý trong hướng dẫn bảo 
trì này một cách cân thận. 





Một số lưu ý quan trọng về an toàn 


Hãy chắc chắn là bạn đã hoàn toàn hiểu các nguyên tắc an toàn về dịch vụ tại cửa hàng và phải có аду đủ trang phuc bảo hộ và sử 
dụng các thiết bi an toàn. Khi thực hiện bát cứ công việc bảo dưỡng nào cần đặc biệt chú ý những vấn đề sau: 


* Đọc kỹ các hướng dẫn trước khi thực hiện công việc bảo dưỡng; chắc chắn là bạn có đầy đủ dụng cụ; thiết bị hoặc chỉ tiết; phụ 
tùng thay thế và có đủ tay nghề cần thiết để thực hiện công việc đó một cách an toàn và hoàn chỉnh. 

* Báo vệ mắt của bạn bằng đúng loai kính báo hộ;mặt nạ mỗi khi bạn thực hiện công việc khoan; mài; hoặc làm việc ở khu vực có 
khí/chát lỏng nén; lò xo hoặc thiết bị tích năng lượng khác. Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn nào, hãy đeo kính bảo vệ mắt. 

* Sử dụng trang phục bảo hộ khi cần thiết ví dụ như giày hoặc găng tay bảo hộ. Làm việc với các chi tiết nóng; hoặc sắc, nhọn có 
thể gây bỏng hoặc bị thương cho bạn. Vì vậy, trước khi bạn tiếp xúc với các chỉ tiết có khả năng gây thương tích cho bản thân 
thì hãy sử dụng găng tay bảo hộ. 

* Tự bảo vé bản thân và người khác mỗi khi nâng xe. Mỗi khi bạn nàng xe lên bằng phương tiện tời hay kích thì luôn phải đảm 
bảo chắc chắn phương tiện đó có thiết bị nâng. Hãy sử dụng kích đỡ. 


Chắc chắn là bạn đã tắt máy trước khi thực hiện bất cứ công việc bảo dưỡng nào, trừ khi có hướng dẫn khác. Điều này sẽ giúp 
bạn hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn sau: 


+ Nhiễm độc khí CO từ khí xả của động cơ. Đảm bảo đủ độ thoáng tai khu vực bạn vận hành động cơ. 

* Bóng do các chỉ tiết nóng hoặc dung dịch làm mát. Hãy để động cơ và hệ thống xả nguội trước khi thực hiện bảo dưỡng. 

° Tón thương do các chỉ tiết chuyển động. Nếu hướng dẫn yêu cầu phải chạy máy thì phải đảm bảo bàn tay, các ngón tay và 
quần áo không bị vướng vào vi trí chuyên động. 


Hơi xăng và khí hydro từ bình điện là chất có thể gây cháy nó. Để giảm thiểu khả năng gây cháy nổ, hãy сап thận khi làm việc ở 
khu vực có hơi xăng và bình điện. 

* Chỉ sử dụng các dung môi không cháy, không sử dụng xăng để rửa các chỉ tiết. 

» Không xả hoặc chứa xăng vào bình hở không có пар. 

* Không để thuốc lá, tia lửa điện hoặc các nguồn nhiệt ở khu vực có xăng hoặc bình điện. 





24-2 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
HU'ÓNG DÁN SÜ' DUNG TÀI LIÉU 


Tài liéu này mó tà quy trinh báo duóng cho xe ACA110CBF-B. 
Tham khảo thêm hướng dẫn bào trì của xe ANC110-9 (KVGM) về các quy trình và dữ liệu không được dé cáp trong tài liệu này. 





Vì sự an toàn của bạn và những người xung quanh là rất quan trong. Trong tài liệu này chúng tôi đưa ra một số lưu ý về an 

toàn và những thông tin khác dé giúp ban có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên nó không thể cảnh báo 

hết mọi nguy hiểm liên quan đến уап đề bảo dưỡng khi thực hiện bảo dưỡng loại xe này. 

Vì vậy, bạn phải tự đưa ra những quyết định đúng đắn nhát. 

Bạn có thể tìm thấy những thông tin về an toàn dưới các dạng sau: 

* Nhàn an toàn - dán trên xe N 

* Thông báo về an toàn — đứng trước là một biểu tượng cảnh báo ^ và một trong ba từ sau NGUY HIÉM, KHUYÉN CÁO, 
hoác CAN THẬN. Những thông tin này có ý nghĩa nhu sau: 

Bạn SẼ bị NGUY HIÉM hay THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG nếu không thực hiện theo hướng dẫn. 

ГОП Ban CÓ THẺ bị NGUY HIỄM ĐÉN TÍNH MẠNG hay THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRONG nếu không thực hiện 

theo Hướng dân. 

Bạn CÓ THẺ bị THƯƠNG TÍCH nếu không thực hiện theo hướng dẫn. 

* Các hướng dẫn — Cách bảo dưỡng xe đúng cách và an toàn. 








Khi đọc Hướng dẫn này, bạn sẽ gặp một số thông tin đứng trước nó là một biểu tượng | CHÚ Y |. Mục đích của những thông tin trong 
phần này là giúp tránh được những hư hỏng đến xe của bạn hoặc các tài sản khác và có thể ảnh hưởng đến môi trường. 


ТАТ CẢ NHỮNG THÔNG TIN, HÌNH ẢNH MINH HỌA, HƯỚNG DẪN VÀ CÁC THÔNG SÓ KỸ THUẬT TRONG TÀI LIỆU NÀY 
DỰA TRÊN THÔNG TIN VÉ SÅN PHẨM MỚI NHÁT CÓ ĐƯỢC TAI THỜI BIÉM IN TÀI LIEU. Công ty Honda Motor CÓ 
QUYÊN THAY ĐÓI BÁT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÀN THÔNG BÁO TRƯỚC VÀ KHÔNG CHỊU BÁT CỨ NGHĨA VỤ NÀO. 
KHÔNG ĐƯỢC TÁI BẢN BÁT CỨ PHÀN NÀO CỦA TÀI LIỆU NÉU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP BẰNG VĂN BẢN CỦA Công 
ty Honda Motor. TÀI LIEU NÀY ĐƯỢC МЕТ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ KIÉN THÚC CƠ BẢN VÉ BẢO DƯỠNG XE MÁY, XE 
SCUT TƠ, HOẶC XE ATVS CỦA Honda. 











© Công ty Honda Motor. - 
VĂN PHÒNG XUẤT BẢN TÀI LIỆU DICH VỤ 


Ngày xuất bản: Tháng 3, 2011. 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-3 








PHU LUC ACA110CBF-B 
NHẠN BIÉT ĐỜI XE 





Số máy được đóng ở phía dưới bên trái nắp máy. 





<= J JN 


<] ¿2 / (2) 
оно n „усп <, 


ip. pu AY ДА 
2) ILE) 72 
: = 


/ WESS < 
! ` 
fi A У 
Фу, / | 
SÓ MÁY 





Số khung được đóng phía bên trên khung, dưới ngàm yên nhu hình vẽ. 














Số nhận biết bộ bướm ga được đóng phía dưới thân bướm ga. 


| | 
SERI TETTE | 


| 
W 


SÓ NHAN BIÉT ВО BƯỚM GA __ 





24-4 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


THÓNG SÓ KY THUAT CHUNG 


PHU LUC ACA110CBF-B 



























































MUC THÓNG SÓ KI THUAT 
CÁC KÍCH Chiàu dài 1.890 mm (74,4 in) 
THU'OC Chiều rộng 680 mm (26,8 in) 
Chiều cao 1.099 mm (43,3 in) 
Khoảng cách trục bánh xe 1.273 mm (50,1 in) 
Chiều cao yên xe 772 mm (30,39 in) 
Chiều cao gác chân 255 mm (10,04 in) 
Khoảng sáng gầm xe 133,0 mm (5,2 in) 
Trọng lượng bản thân 109,0 kg (240,3 Ibs) 
KHUNG Kiéu khung xe Loai sóng duói 
Giàm xóc truóc Phuóc óng làng 
Hành trinh giảm хос trước 81,0 mm (3,19 in) 
Giảm xóc sau Càng sau 
Hành trình giảm xóc sau 80,0 mm (3,3 in) 
Kích cỡ lốp trước 80/90 - 14M/C40P 
Kích cỡ lốp sau 90/90 - 14M/C46P 
Nhãn hiệu lốp Trước/Sau NF66/NR83 (IRC) 
Phanh trước Phanh đĩa thủy lực 
Phanh sau Phanh cơ khí guốc phanh giãn trong 
Góc nghiêng phuộc trước 26°40 
Chiều dài vết quét 84,0 mm (3,31 in) 
Dung tích bình xăng 4,5 lít (1,19 US gai, 0,99 Imp да!) 
ĐỘNG CƠ Đường kính xy lanh và hành trình piston 50,0 x 55,0 mm (1,97 x 2,17 in) 
Dung tích xy lanh 108,0 ст? (6,59 cu-in) 
Tỷ số nén 11,0: 1 
Truyền động xu páp Hai xu páp, truyền động xích đơn SOHC 
Xu páp hút mở khi nâng 1 mm (0,04 in) 5° Trước điểm chết trên 
đóng khi nâng 1 mm (0,04 in) 30° Sau điểm chết dưới 
Xu páp xả mở khi nâng 1 mm (0,04 in) 30° Trước điểm chết dưới 
đóng khi nâng 1 mm (0,04 in) 0° Sau điểm chết trên 
Hệ thông bôi trơn Bơm ướt và áp suất cưỡng bức 
Kiểu bơm dầu Bơm bánh răng 
Hệ thống làm mát Dung dịch làm mát 
Lọc gió Lọc giấy nhờn 
Trọng lượng động cơ khô 27,3 kg (60,2 Ibs) 
HE THÔNG Loại PGM-FI (Phun xăng điện tử) 
A NHIEN Trų ga 22 mm (0,9 in) hoác tuong duong 
TRUYÊN Hệ thông ly hợp Khô, ly hợp ly tâm tự động 
ĐỌNG Tỉ số đai truyền động 2,53:1-0,85: 1 
Truyền động cuối cùng 10,625 (51/18 x 45/12) 
HỆ THÔNG Hệ thống đánh lửa Bán dẫn hoàn toàn 
ĐIỆN Hệ thống khởi động Cần khởi động và mô tơ khởi động điện 
Hệ thống sạc Máy phát xoay chiều AC 
Tiết chế/chỉnh lưu Loại bán dẫn 
Hệ thống chiếu sáng Bình điện 
HE THONG BOI TRƠN 
Don vi: mm (їп) 
ë À GIOI HAN SỬA 
MUC TIEU CHUAN CHÜA 
Dung tích dâu máy Sau khi xà 0,7 lít (0,7 US qt, 0,6 Imp qt) _ 
Sau khi tháo rá 0,8 lít (0,8 US qt, 0,7 Imp qt) — 
Dâu máy khuyên cáo Dâu Honda 4 thì hoặc loại tương đương 
Phân loại API: SG hoặc cao hơn E 
Tiéu chuán JASO T 903: MB 
Dó nhót: SAE 10W-30 
RÓ to bom dàu Khe hó dinh 0,15 (0,006) 0,20 (0,008) 
Khe hó thàn 0,15 — 0,21 (0,006 — 0,008) 0,35 (0,014) 
Khe hó bën 0,05 — 0,10 (0,002 — 0,004) 0,12 (0,005) 























Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-5 





PHU LUC ACA110CBF-B 


HỆ THÓNG NHIÊN LIEU (PGM-FI) 





MUC 


THÓNG SÓ KI THUAT 





Só nhàn biét bó buóm ga 


GQRKA 





Tóc độ cám chừng động co 


Tói thiéu 1.700 € 100 (vóng/phüt) 





Hành trinh tự do tay ga 


2-6 mm (0,1—0,21п) 














Điện trở cảm bién ECT (40°C/104°F) 1,0 — 1,3 kQ 
(100°C/212°F) 0,1 — 0,2 kQ 
Điện trở kim phun xăng (20°C/68°F) 9-120 





Ap suất nhiên liệu cám chừng 


294 kPa (3,0 kgf/cm?, 43 psi) 








Luu luong bom (tai 12 V) 





Tối thiểu 98 cm? (3,3 US oz, 3,4 Imp oz) /10 giây 





HÉ THÓNG LÀM MÁT 






































MUC THÓNG SÓ KÍ THUAT 

Dung tích dung dich làm Két tán nhiét và dóng co 0,44 lít (0,46 US qt, 0,39 Imp qt) 
mát Binh dự trữ 0,34 lít (0,36 US qt, 0,30 Imp qt) 
Ap suát giảm nắp tản nhiệt 108 — 137 kPa (1,1 — 1,4 kgf/cm?, 16 — 20 psi) 
Bộ ón nhiệt Bắt đâu mở 74 — 78 °C (165 – 172 °F) 

Mó hoàn toàn 100 °C (212 °F) 

Nâng van tói thiéu 8 mm (0,3 in) 
Dung dich làm mát khuyén cáo Dung dịch làm mát HONDA PRE-MIX hoặc loại tương đương 





DÀU QUY LÁT/XU PÁP 


Don vi: mm (in) 































































































ë А GIOI НАМ SUA 
MUC TIEU CHUAN CHỮA 
Áp suất nén xy lanh 940 kPa (9,5 kgf/cm?, 135 psi) tại tối Е 
thiêu 550 (vòng/phút) 
Độ vénh đâu quy lát — 0,05 (0,002) 
Cò mô Đường kính trong cò mô HUT/XA 10,000 — 10,015 (0,3937 — 0,3943) 10,04 (0,395) 
Duong kính ngoài truc có то HUT/XA 9,972 — 9,987 (0,3926 — 0,3932) 9,91 (0,390) 
Khe hở giữa truc cam và cò НОТ/ХА 0,013 – 0,043 (0,0005 – 0,0017) 0,08 (0,003) 
mô 
Truc cam Chiéu cao gói cam HUT 32,509 — 32,779 (1,2799 — 1,2905) — 
ХА 32,256 — 32,529 (1,2699 — 1,2807) _ 
Хи рар, Khe hó хи рар HUT 0,14 + 0,02 (0,006 + 0,001) _ 
dán ХА 0,20 + 0,02 (0,008 + 0,001) _ 
huóng xu Đường kính ngoài thân хи рар HÚT 4,975 — 4,990 (0,1959 — 0,1965) 4,90 (0,193) 
pap XA 4,955 — 4,970 (0,1951 — 0,1957) 4,90 (0,193) 
Đường kính trong dán hướng HUT/XA 5,000 — 5,012 (0,1969 — 0,1973) 5,03 (0,198) 
xu páp 
Khe hở giữa dán hướng với HUT 0,010 — 0,037 (0,0004 — 0,0015) 0,08 (0,003) 
thàn xu páp XA 0,030 — 0,057 (0,0012 — 0,0022) 0,10 (0,004) 
Рһап nhó ra dán huóng xu HUT/XA 9,1 — 9,3 (0,36 — 0,37) _ 
рар trên đâu quy lát 
Chiêu rộng đề xu páp HUT/XA 1,0 (0,04) 1,5 (0,06) 
Chiêu dài tự do lò xo xu рар Trong HUT/XA 31,53 (1,241) 30,66 (1,207) 
Ngoài HUT/XA 38,33 (1,509) 37,04 (1,458) 
XY LANH/PISTON 
Don vi: mm (in) 
2 À GIOI HAN SU'A 
MUC TIEU CHUAN CHÜA 
Xy lanh Duong kính trong 50,000 — 50,010 (1,9685 — 1,9689) 50,10 (1,972) 
Dó oval _ 0,05 (0,002) 
Dó cón _ 0,05 (0,002) 
Dó vënh _ 0,05 (0,002) 




















24-6 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 

















PHU LUC ACA110CBF-B 



























































I à GIỚI HẠN SỬA 
MỤC TIÊU CHUÁN CHỮA 
Piston, xéc- Đường kính ngoài pít tông 49,975 — 49,995 (1,9675 — 1,9683) 49,95 (1967) 
màng, chót Biém đo đường kính ngoài рїї tông Cách chán váy pít tông 6,0 (0,24) - 
piston Đường kính trong lỗ chốt piston 13,002 – 13,008 (0,5119 — 0,5121) 13,04 (0,513) 
Đường kính ngoài chốt piston 12,994 — 13,000 (0,5116 — 0,5118) 12,96 (0,510) 
Khe hở giữa piston và chốt piston 0,002 — 0,014 (0,0001 — 0,0006) 0,02 (0,001) 
Khe hở gita xéc- | Vòng đỉnh 0,015 — 0,045 (0,0006 — 0,0018) 0,08 (0,003) 
Nino. rãnh XéC | Vòng thú 2 0,015 — 0,045 (0,0006 — 0,0018) 0,08 (0,003) 
Khe hở miệngxéc | Vóng đỉnh 0,10 — 0,25 (0,004 — 0,0020) 0,45 (0,018) 
-máng Vòng thứ 2 0,10 — 0,25 (0,004 — 0,0020) 0,45 (0,018) 
kinh aad 0,20 — 0,70 (0,008 — 0,028) = 
(vòng bên) 
Khe hở giữa xy lanh và piston 0,005 — 0,035 (0,0002 — 0,0014) 0,09 (0,004) 
Đường kính trong lỗ ади nhỏ thanh truyền 13,010 — 13,028 (0,5122 — 0,5129) 13,05 (0,514) 
Khe hở giữa chốt piston và thanh truyễn 0,010 — 0,034 (0,0004 — 0,0013) 0,05 (0,002) 








САМ KHỞI DONG/PULY CHỦ ĐỘNG/PULY BỊ DONG/LY HỢP 


Đơn vị: mm (in) 








M R GIỚI HẠN SỬA 
MỤC TIÊU CHUÁN CHỮA 
Chiều rộng đai truyền động 19,0 (0,75) 18,0 (0,71) 





Má động puly chủ 


Đường kính trong bạc 


22,035 — 22,085 (0,8675 — 0,8695) 


22,11 (0,871) 

















dóng Đường kính ngoài lõi trượt 22,010 — 22,025 (0,8665 — 0,8671) 21,98 (0,865) 
Đường kính ngoài bi văng 17,92 — 18,08 (0,706 — 0,712) 17,5 (0,69) 

Ly hợp Độ dày của lớp lót = 2,0 (0,08) 
Đường kính trong vỏ ly hợp 125,0 — 125,2 (4,92 — 4,93) 125,5 (4,94) 

Puly bi dóng Chiéu dài tự do lò xo 111,4 (4,39) 108,0 (4,25) 





động 


Đường kính ngoài má puly bị 


33,965 — 33,985 (1,3372 – 1,3380) 


33,94 (1,336) 











bi dóng 


Duong kính trong má dóng puly 





34,000 — 34,025 (1,3386 — 1,3396) 





34,06 (1,341) 








GIÁM TÓC CUÓI CÜNG 


Don vi: mm (in) 





MUC 


THÓNG SÓ KI THUAT 





Dung tích dầu giám tốc cuói 


Sau khi xà 


0,10 lít (0,13 US qt, 0,11 Imp qt) 








Sau khi tháo rà 


0,12 lít (0,13 US qt, 0,11 Imp qt) 





Dâu giảm tóc cuôi khuyên cáo 





Dâu Honda 4 thì hoặc loại trong đương 
Phân loại API: SG hoặc cao hơn 

Tiêu chuẩn JASO T 903: MB 

Độ nhớt: SAE 10W-30 








VÁCH MÁY/TRỤC CƠ 


Đơn vị: mm (in) 














Р x GIÓIHAN SUA 
MUC TIÉU CHUÁN CHUA 
Truc co Khe hó bén thanh truyén 0,10 — 0,35 (0,004 — 0,014) 0,55 (0,022) 
Khe hó huóng kính thanh truyën 0,004 — 0,016 (00002 — 0,0006) 0,05 (0,002) 
Độ đảo = 0,10 (0,004) 

















Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





24-7 


PHU LUC ACA110CBF-B 
BÁNH TRƯỚC/GIẢM ХОС TRU'ÓC/CÓ LÁI 


Don vi: mm (in) 





MUC 


TIÉU CHUÀN 


GIỚI HẠN SỬA 
CHỮA 





Chiêu sâu tôi thiêu của gai lóp 


Đên dâu chỉ thị 





Ap suất lóp nguội 


Chỉ người điêu khiên 


200 kPa (2,00 kgf/cmZ, 29 psi) 





Người điêu khién và người ngôi 


200 kPa (2,00 kgf/cmZ, 29 psi) 




















sau 
Độ đảo trục — 0,2 (0,01) 
Độ đảo vành Hướng tâm — 2,0 (0,08) 

Dọc trục — 2,0 (0,08) 
Giám xóc truóc Chiêu dài tự do của lò xo 302,0 (11,89) 

Độ đảo ông giảm xóc _ 0,2 (0,01) 





Dàu giàm хос Кһиуёп cáo 


Dàu giám xóc Honda Ultra Cushion só 10 





Мес dàu giám хос 


83,5 (3,29) 





Dung tích dàu giám xóc 








67,0 + 1,5 ст? 
(2,27 + 0,05 US oz, 2,36 + 0,05 Imp oz) 











BÁNH SAU/GIÁM ХОС SAU 


Don vi: mm (in) 





MUC 


TIÉU CHUÀN 


GIỚI HẠN SỬA 
CHỮA 





Chiêu sâu tôi thiêu của gai lóp 


Đên dâu chỉ thị 





Ap suất lóp nguội 


Chỉ người điêu khiên 


225 kPa (2,25 Кост, 33 psi) 





Người điêu khiên và người ngôi 


225 kPa (2,25 Кост, 33 psi) 























sau 
Độ đảo vành Hướng tâm _ 2,0 (0,08) 
Doc truc — 2,0 (0,08) 





HÉ THÓNG PHANH 


Don vi: mm (in) 






































Đường kính ngoài pít tông 








31,948 — 31,998 (1,2578 — 1,2598 


31,94 (1,257) 





ë А GIOI НАМ SỬA 
MUC TIEU CHUAN CHÜA 

Hành trinh tự do tay phanh 10 — 20 (0,4 — 0,8) _ 
Duong kính trong tróng phanh 130,0 (5,12) 131,0 (5,16) 
Dàu phanh quy dinh Dàu DOT 3 hoác DOT 4 = 
Dia phanh Dó dày 3,3—3,7 (0,13 — 0,15) 3,0 (0,12) 

Độ vénh _ 0,10 (0,004) 
Xylanh chính Đường kính trong xy lanh 11,000 — 11,043 (0,4331 — 0,4348) 11,055 (0,4352) 

Duong kính ngoài рїї tóng 10,957 — 10,984 (0,4314 — 0,4324) 10,945 (0,4309) 
Ngàm phanh Duong kính trong xy lanh 32,030 — 32,080 (1,2610 — 1,2630) 32,090 (1,2634) 

) 





BÌNH ĐIỆN/HỆ THÓNG SAC/MÁY PHÁT 






































MUC THÔNG SÓ KI THUAT 
Binh điện Dung tích 12V — 3 Ah/ 12V – 3,5 Ah 
Dóng dién ró Tôi da 0,1 mA 
Điện áp Sac dày 13,0 — 13,2 V 
Càn sac Duói 12,4 V 
Dòng điện sac Bình thường 0,3 A/5 - 10h 
Nhanh 3,0 A/0,5 h 
Máy phát Công suát Tôi thiêu 0,21 kW/5.000 (vòng/phút) 








24-8 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





PHU LUC ACA110CBF-B 
HÉ THÓNG ĐÁNH LỬA 


























MUC THÓNG SÓ KI THUAT 
Bugi CPRTEA ~ 9 (МСК), U22EPR9 (ND) 
Khe hó bugi 0,8 — 0,9 mm (0,03 — 0,04 in) 
Điện áp đỉnh cuộn đánh lửa Tôi thiêu 100 V 
Điện áp đỉnh cảm biên CKP Tôi thiêu 0,7 V 
Thời diém đánh lửa 7° trước diém chết trên tại tóc độ cám chừng 








HÉ THÓNG KHỞI ĐỘNG ĐIỆN 


Đơn vị: mm (in) 







































































ë А GIOI НАМ SỬA 
MUC TIEU CHUAN CHỮA 
Chiêu dài chói than mô tơ dé 7,0 (0,28) 3,5 (0,14) 
DEN/DONG HO/CONG TÁC 
MUC THÓNG SÓ KI THUAT 

Bóng dén Đèn pha 12V — 35/30 W x2 

Đèn vi trí 12V-34Wx2 

Dén soi bién só 12V-5W 

Đèn phanh/sau LED (Đi ót phát quang) 

Đèn báo rë trước 12V-10Wx2 

Đèn báo гё sau 12V-10Wx2 

Đèn đồng hỗ 12V-1,7Wx2 

Đèn báo lỗi hệ thống phun xăng (MIL) 12V-1,7 W 

Đèn chỉ thị báo pha 12V-1,7W 

Dén chi thi báo ré 12V-34Wx2 

Đèn báo nhiệt độ dung dich làm mát LED (Bi ót phát quang) 
Саи chi Câu chi chính 20A 

Càu chi phu 10Ax4 
Giá trị điện trở của điện trở(20°C/68°F) 9,5 — 10,5 O 

















Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-9 


PHU LUC ACA110CBF-B 
GIÁ TRI LUC XIÉT TIÉU CHUÁN 


































































































N2 SN LỰC SIẾT ЖИНИ БИ? LUC SIÉT 
LOẠI BU LÔNG/ÓC/VÍT N-m (kgf-m, ЊЕН) LOAI BU LÓNG/ÓC/VÍT N-m (kgf-m, Ibf-ft) 
Bu lông và ốc lục giác 5 mm 5.2 (0,5, 3,8) Vít 5 mm 4,2 (0,4, 3,1) 
Bu lông và ốc lục giác 6 mm 10 (1,0, 7) Vít 6 mm 9,0 (0,9, 6,6) 
(Bao gồm bu lông SH) Bulóng6mm  . 12 (1,2, 9) 
Bu lóng và óc luc giác 8 mm 22 (2,2, 16) (kë cá NSHF) và óc 
Bu lóng và óc luc giác 10 mm 34 (3,5, 25) Bu lóng và óc 8 mm 27 (2,8, 20) 
Bu lóng và óc luc giác 12 mm 54 (5,5, 40) Bu lóng và óc 10 mm 39 (4,0, 29) 
* Thông số lực siết được liệt kê dưới đây dành cho các bu lông/ốc/vít quy 
định. 
- - Những ốc; bu lông khác được xiết theo tiêu chuẩn ở bảng phía trên. 
KHUNG/ÓP THÂN/ HÉ THÓNG KHÍ XÁ 
SỐ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIẾT 7 
мус LUQNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) DINEM 
Bu lóng bát giá thanh gác chán sau 2 8 26,5 (2,7, 20) 
Bu lóng bát óng xà 2 8 26,5 (2,7, 20) 
BÁO DUÓNG 
SỐ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIẾT I 
мус LUQNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) GPL CHU 
Bugi 1 10 16 (1,6, 12) 
Óc khóa vít diàu chinh xu páp 2 5 10 (1,0, 7) Tra dàu dóng co 
vào ren và mặt tựa 
Bu lông xả dầu động cơ 1 12 24 (2,4, 18) 
Náp luói loc dàu dóng co 1 30 20 (2,0, 15) 
Bu lóng kiém tra dàu giám tóc cuói 1 8 13 (1,3, 10) 
Bu lông xả dầu giảm tóc cuối 1 8 13 (1,3, 10) 
Đai Ốc khóa dây ga (bên thân bướm ga) 2 8 3 (0,3, 2,2) 
Vit ốp hộp lọc gió 4 5 1,1 (0,1, 0,8) 
Ос khóa dây nối bộ cân bằng 1 8 6,4 (0,7, 4,7) 
HE THÓNG BÓI TRON 
SỐ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIÉT У 
мус LƯỢNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) GHLCHU 
Vít náp bom dàu 1 4 3 (0,3, 2,2) 
Bu lóng bát bom dàu 2 6 10 (1,0, 7) 
HE THÓNG NHIÊN LIEU (PGM-FI) 
SỐ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIÉT “ 
MỤC LƯỢNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) GHICHU 
Càm bién ECT 1 12 17,7 (1,8, 13) 
Vít bát giá dày ga 1 5 3,4 (0,3, 2,5) 
Bu lóng bát óng хапд 2 6 12 (1,2, 9) 
Vit bát van từ cầm cao 2 5 3,4 (0,3, 2,5) 
Óc tắm định vị bơm xăng 4 6 11,9 (1,2, 9) Theo quy tắc siết 
(trang 24-60) 
Cảm bién O2 1 12 25 (2,5, 18) 
HE THÓNG LÀM MÁT 
SỐ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIẾT n 
мус LƯỢNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) GHI CHU 
Bu lóng bát quat làm mát 3 6 8 (0,8, 5,9) 
Bu lóng ха két làm mát 1 10 1 (0,1, 0,7) 
Bu lóng bát bó ón nhiét 2 6 9 (0,9, 6,6) 
Cánh quat bom dung dich làm mát 1 6 10 (1,0, 7) 























24-10 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 








THÁO/RÁP ĐỌNG CƠ 


PHU LUC ACA110CBF-B 

























































































SÓ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIẾT Р 
муе LUQNG REN(mm) N:m (kgf-m, Ibf-ft) GERM 
Ос bát giá treo dóng co 1 10 69 (7,0, 51) 
(Bén khung) 
DÀU QUY LÁT/XUPÁP 
SÖ DU'ONG KÍNH LUC SIÉT у 
MUC LƯỢNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) CHLCHU 
Bu lông đặc biệt ốp đầu quy lát 2 6 12 (1,2, 9) 
Bu lông đầu quy lát 4 7 18 (1,8, 13) Tra ади dóng со vào 
ren và màt tua. 
Bu lông đầu quy lát 2 6 12 (1,2,9) Tra dầu động cơ vào 
ren và mặt tựa. 
Bu lông nhông cam 2 5 8 (0,8, 5,9) Tra dầu động cơ vào 
ren và mặt tựa. 
Vít cần nâng căng xích cam 1 6 4 (0,4, 3,0) 
САМ KHỞI DONG/PULY CHỦ DONG/PULY BỊ DONG/LY HỢP 
SÓ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIẾT 7 
мус LUQNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) GHL CHU 
Vít bát tám chán бр vách máy trái 5 4 3 (0,3, 2,2) 
Bai óc bát má puly chú dóng 1 14 108 (11,0, 80) Tra dàu dóng co' vào 
ren và màt tua. 
Bai óc bát ly hop/puly bi dóng 1 28 54 (5,5, 40) 
Bai óc vó ly hop 1 12 49 (5,0, 36) 
BÁNH TRƯỚC/GIẢM ХОС TRƯỚC/CỎ LÁI 
SÓ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIẾT : 
MỤC LƯỢNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) OHICHU 
Ốc truc trước 1 12 59 (6,0, 44) Oc U 
Bu lóng giác chim dia phanh truóc 4 8 42 (4,3, 31) Bu lóng ALOC: 
thay thé bu lóng mói. 
Óc bát có tay lái 1 10 59 (6,0, 44) 
Bu lóng bát tay phanh sau 1 5 1 (0,1, 0,7) 
Dai óc bát tay phanh sau 1 5 4,5 (0,5, 3,3) ÓcU 
Bu lông bát cầu dưới giảm хос 4 10 64 (6,5, 47) 
Bu lông giác chìm bắt ty giảm xóc 2 10 23 (2,3, 17) Bôi keo khóa vào ren. 
Bu lông nắp giảm xóc 2 8 20 (2,0, 15) 
Ren trên cổ lái 1 26 = Theo quy tác siét 
(trang 14-23). 
Óc hàm thàn có lái 1 26 - Tham kháo quy tác 
siét (trang 14-23). 
BÁNH SAU/GIẢM ХОС SAU 
SÖ ĐƯỜNG KÍNH LUC SIÉT A 
мус LƯỢNG REN(mm) Nm (kgf-m, Ibf-ft) ангро 
Ос truc sau 1 16 118 (12,0, 87) Tra dàu dóng co vào 
ren,mát tựa của đai óc. 
Óc bắt giá treo động cơ (bên động cơ) 1 10 49 (5,0, 36) 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-11 











PHU LUC ACA110CBF-B 
HE THÓNG PHANH 













































































SÓ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIÉT P 
MUC LUQNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) нгсн 
Bu lóng bat сап phanh sau 1 6 10 (1,0, 7) Bulóng ALOC: thay 
thé bu lông mới. 
Van xà khí ngàm phanh 1 8 6 (0,6, 4) 
Vít náp binh chüra dàu xy lanh phanh 2 4 2 (0,2, 1) 
chính 
Chốt bố phanh 1 10 18 (1,8, 13) 
Vít bắt chốt tay phanh trước 1 6 1(0,1, 0,7) 
Óc bắt tay phanh trước 1 6 6 (0,6, 4,4) 
Vít công tắc đèn phanh trước 1 4 1 (0,1, 0,7) 
Bu lóng dàu óng phanh 2 10 34 (3,5, 25) 
Vít bát tay phanh sau 1 5 4,2 (0,4, 3,1) 
Dai бс bát tay phanh sau 1 5 5,2 (0,5, 3,8) ÓcU 
Vít bát сап сап bàng 1 5 4,2 (0,4, 3,1) 
Bai óc bát сап сап bàng 1 5 5,2 (0,5, 3,8) ÓcU 
Vít бр giá tay phanh sau 2 5 4,2 (0,4, 3,1) 
Vít đặc biệt óp giá tay phanh sau 1 5 4,2 (0,4, 3,1) 
Bu lóng bát ngàm phanh 2 8 30 (3,1, 22) Bu lông ALOC: thay 
thé bu lóng mói 
Chốt siết ngàm phanh 1 8 22(2,2, 16) 
Chốt ngàm phanh 1 8 18 (1,8, 13) 
BÌNH ĐIỆN/HỆ THÓNG SAC/MÁY PHÁT 
SÓ DU'ONG KÍNH LUC SIÉT : 
MỤC LƯỢNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) GHI CHU 
Bu lông bát stato 3 6 10 (1,0, 7) 
Ос vô làng dién 1 12 59 (6,0, 44) 
HÉ THÓNG KHÓI DONG BIEN 
SÓ DU'ONG KÍNH LUC SIÉT : 
MỤC LƯỢNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) GHI GHU 
Vít dày mô to khói dóng 1 4 2 (0,2, 1,5) 
Vít vỏ mô to khởi động 3 4 2 (0,2, 1,5) 
ĐÈN/ĐÒNG HÒ/CÔNG TÁC 
SÖ ĐƯỜNG KÍNH LUC SIÉT i 
MUC LƯỢNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) CHUCHU 
Vít dën báo rë truóc 6 4 1 (0,1, 0,7) 
Vit bắt nắp đèn soi biển số 2 4 1(0,1, 0,7) 
Óc bát bộ đèn soi biển số 2 5 4,3 (0,4, 3) Óc U 
Vít bát dòng hò tóc dó 4 5 1,1 (0,1, 0,8) 
KHÁC 
SÓ ĐƯỜNG KÍNH LỰC SIẾT : 
мус LUQNG REN(mm) N-m (kgf-m, Ibf-ft) GHLCHU 
Bu lóng bát tám cách nhiét óng xà 2 6 10 (1,0, 7) 
Óc bát chàn chóng canh 1 10 29 (3,0, 21) 
Bu lông bắt chân chống cạnh 1 10 10 (1,0, 0,7) 























24-12 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 











CÁC BIÉM BÓI TRON VÀ BIT KÍN 


ĐỘNG CƠ 


PHỤ LỤC ACA11 


0CBF-B 





VẬT LIỆU 


VỊ TRÍ CÁC BỘ PHÂN 


GHI CHỦ 





Keo bịt kín (khuyên dùng: 
Three Bond 1207B hoặc 
Three Bond 1215 hoặc loại 
tương đương) 


Bê mặt gia công vách máy phải 


Xem trang 13-10 





Keo bịt kín (khuyên dùng: 
Three Bond 5211C hoặc 
SHINETSU-SILICONE 
KE45T hoặc Three Bond 
1215 hay loại tương đương) 


Bê mặt ráp đâu quy lát(khu vực bán nguyệt) 


Xem trang 9-8 





Keo khóa (khuyên dùng: 
Three Bond 2415 hoặc 
1322N hoặc LOCKTITE 200 
hoặc loại tương đương) 


Кеп bu lông tâm định vị vòng bi trục sơ сар 


Xem trang 12-13 





раи molypden disunfua gồm 
hỗn hộp 1/2 dầu động cơ và 
1/2 mỡ molybdenum 
disunfua) 


Các уаи cam trục cam 
Bê mặt xoay giảm áp trục cam 








Keo mô luýp đen Bê mặt trượt trục cân khởi động 0,1—0,3g 
Trục bánh răng bị động cần khởi động 0,2 -0,3g 
Khu vuc truot lò xo ma sát bánh ràng bi dóng сап khói dóng 

Mó (Shell ALVANIA R3 hoác Bé mát bén trong má bi dóng 7,0—8,0g 

IDEMITSU AUTOREX B Ránh cam má dóng pu ly bi dóng 15-20g 

hoặc loai tương duong) Truc bánh răng khởi động(cả hai đầu) 0,1—0,3 g 


Vòng bi cầu và kim má pu ly bị động 
Khu vực vòng bi trục cuối 





Dâu động cơ (Không thêm 
mô luyp đen) 


Răng bánh răng truyén động bơm dâu 

Toàn bộ bề mặt rô to bơm dầu 

Trục bơm dầu và khu vực trượt nắp bơm 

Răng bánh răng bị động bơm dầu 

Bề mặt trượt truc cò mó 

Khu vực trượt con lăn của cò mô 

Vòng bi trục cam 

Răng nhông cam 

Toàn bộ bề mặt xích cam 

Răng nhông thời điểm 

Bề mặt trượt xy lanh và pít tông 

Toàn bó bề mặt vòng găng pít tông và rãnh xéc măng 
Bề mặt ngoài chốt pít tông 

Bề mặt bên trong đầu nhỏ thanh truyền 

Vòng bi trục cam 

Vòng bi đầu lớn thanh truyền 

Thân xu páp (khu vực trượt dẫn hướng xu páp) 
Bề mặt bên trong phớt thân xu páp 

Vòng bị trục truyền, trục trung gian và trục cuối 
Răng bánh răng trục truyền, trục trung gian và trục cuối 
Khu vực trượt trục bơm dung dịch làm mát 
Toàn bộ bề mặt xích bơm dung dịch làm mát 
Răng bánh răng bị động bơm dung dịch làm mát 
Khu vực trượt vòng bi kim/bi cầu 

Toàn bộ bề mặt mỗi phớt O 

Bề mặt ngoài và miệng phớt dầu 


Đổ tối thiểu 2 cc 
Đổ tối thiểu 3 cc 





Lau mỡ 








Khu vực côn trục cơ vách máy phải 
Dây đai truyền động và má pu ly chủ động/bị động 
Bề mặt trong bạc vòng bi ốp vách máy trái 











Tài liệu miễn phí: hftps://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-13 





PHU LUC ACA110CBF-B 


KHUNG 





УАТ ЦЕО 


VỊ TRÍ CÁC BO PHÁN 


GHI CHÜ 





Mỡ da dung với áp lực manh 
(Mỡ chi dinh: EXCELIGHT 
EP2 duoc sàn xuát bói 
KYODO YUSHI, Nhát Bán, 
hoác Shell ALVANIA EP2 
hoặc loại tương đương) 


Vòng bi cỗ lái 
Miệng phớt chắn bụi cỗ lái 


Tra tôi thiêu 3 g 
Tra tối thiểu 3 g 





Mỡ (Shell BEARING 
GREASE HD hoặc tương 
đương) 


Bên trong hộp bánh răng đông hô tóc độ 





Mỡ đa dụng 


Miệng phót chán bui bánh trước/sau 

Bề mặt trượt trục bánh trước 

Toàn bộ bề mặt bạc cách bánh trước 

Miệng phớt hộp bánh răng đồng hồ tốc độ 
Khu vực trượt giữa trống ga và dây ga 

Trục và cam phanh sau 

Trục chốt neo phanh sau 

Miệng phớt chắn bụi phanh sau 

Bề mặt trượt của bu lông chốt tay phanh sau 
Bề mặt trượt bu lông chốt cần cân bằng 

Khu vực tiếp xúc ngàm yên 

Khu vực tiếp xúc chốt khóa nắp chắn bình xăng 
Khu vực trục chống giữa 

Khu vực trục chống bên 


Tra 0,1—0,2g 
Tra mỗi 0,2 - 0,3 g 
Tra 0,2 - 0,3 g 


Bôi tối thiểu 2,2 g 
Bói tối thiểu 2,2 g 





Mỡ Silicon 


Bên trong chụp cao su vỏ dây phanh sau 

Khu vực tiếp xúc giữa pit tông chính và tay phanh trước 
Khu vực trượt chốt tay phanh trước 

Khu vực trượt chốt ngàm phanh 

Toàn bộ bề mặt phớt O chốt ngàm phanh 

Toàn bộ bề mặt phớt chắn bụi ngàm phanh 

Bên trong chụp cao su nắp dây cần cân bằng phanh 
Dây đồng hồ tốc độ 

Bên trong chụp chắn bụi dây ga 

Bên trong dây ga 


Tra mỗi 0,1 g 


Tra tối thiểu 0,4 g 


Tra 0,1 g 
Tra tối thiểu 0,2 g 





Dâu phanh 
(DOT 3 hoặc DOT 4) 


Khu vực trượt và bên trong xy lanh chính 
Toàn bó bề mặt phót pít tông ngàm phanh 
Toàn bộ bề mặt pít tông ngàm phanh 

Cúp ben pít tông xy lanh chính 





Dầu giảm xóc 


Miệng phớt dầu và phớt chắn bụi giảm xóc 
Toàn bộ bề mặt phớt O đề lò xo giảm xóc 





Keo dính (Honda Bond A 
hoặc loại tương đương) 








Bên trong cao su tay lái 
Khu vực gia công hộp lọc gió với ống nối hộp lọc gió 











24-14 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





PHU LUC АСА110СВЕ-В 
ĐI BÓ DÀY & САР 


ĐẦU NÓI 3P CÔNG TÁC PHA/CÓT 
DÀU NÓI 4P CÔNG TÁC ĐÈN 















DÀU NÓI 3P CÔNG 
ТАС BÁO RẼ 


RO LE ĐÈN BÁO RÉ 


DÂY NÓI PHANH 

KÉT HỢP DÂY CÔNG TÁC ĐÈN 

PHANH SAU ĐÀU NÓI 3P (ĐEN) 
CÔNG TÁC CÒI 


ĐÀU NÓI (ĐEN) 3P CÔNG 
TÁC KHỞI ĐỘNG 


DÂY CÔNG TÁC ĐÈN 


аа DÂY РНАМН SAU 


}% 
O 


DÂY BÓNG HÓ TÓC ĐỘ 
DÂY CÔNG TO MÉT 






DÂY PHANH 
SAU 


DÂY ĐỒNG HÓ з DÂY ĐỒNG HÓ TÓC ĐỘ 
TÓC DO 


ĐÀU NÓI DÂY ĐÈN 
CÔNG TẮC MÁY 


DLC (ĐÀU KÉT NÓI) @ (О) | ROLE KHỞI ĐỌNG 


DÂY CỰC ÂM (-) BÌNH ĐIỆN DÂY CỰC DƯƠNG (+) BÌNH ĐIỆN 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-1 Б 


PHU LUC ACA110CBF-B 


RO LE ĐÈN BÁO RÉ DÂY PHANH SAU 






ÓNG PHANH TRƯỚC 


DÂY MỞ МАР СНАМ THÙNG XĂNG 7. У НОР CÀU CHI 


DÂY KHÓA YÉN 
BÓ DÂY CHÍNH 


CÁC ĐÀU NÓI: _ - - - — 
- ĐẦU NÓI 9P DÂY ĐÒNG H 
- ĐÓI NÓI 6P (Nâu) BÓ DÂY 
DÒNG HÒ " 
- ĐẦU NÓI 2P CÔNG TÁC MÁY < 


DÂY CÔNG ТАС MÁY 





DÂY KHÓA YÊN 
DÂY DÓNG HÓ DÂY ĐÒNG HÒ TÓC ĐỘ 


TÓC ĐỘ 


CÁC ĐÀU NÓI: 


РАО NÓI 2P MÔ TO KHỞI ĐỘNG 
- ĐẦU NÓI (LUC) ЗР CÔNG TÁC CHÂN CHÓNG NGHIÊNG 
РАО NÓI 5P MÁY PHÁT 


- ĐÀU NÓI 2P (Đen) TỤ ĐIỆN 


24-1 6 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


RO LE ĐÈN BÁO RÉ 


DÂY NÓI PHANH KÉT HOP 


DÂY CÔNG TÁC ĐÈN PHANH SAU 








DÂY ĐÒNG HÒ e 
TÓC DÓ ROLE KHỞI BÓ DÀY 
ĐỘNG 
DÂY NÁP 
ÔNG PHANH O L/ CHÁN THÙNG 
TRƯỚC XĂNG 
® 
Ме? DÂY CÔNG 
ТАС MÁY 
7 — P 


DÀY CÓNG 


DAY PHANH SAU TO MÉT 





| DÂY PHANH SAU 
f \/ ÓNG PHANH TRƯỚC 


ае T5 FT ÓNG TRÀN KHAY XÁNG 
ÓNG PHANH TRUÓC — QU ⁄ 
О, x 
áp Z ÓNG DẪN XĂNG 
\ es 2 
DÂY CÒI DÂY PHANH SAU 


А ОМС DÁN XĂNG 
DAY GA 





DÂY PHANH SAU 
ÓNG TRÀN KHAY XÁNG 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-1 7 


PHU LUC ACA110CBF-B 


CÁC BÀU NÓI: , В ^ 
- ĐẦU NÓI 9P DÂY DÒNG HÓ DAY СУС ẨM (-) BÌNH ĐIỆN 
- ĐÓI NÓI 6P (Nâu) BÓ DÂY ĐÒNG HÒ 
- ĐÀU NÓI 2P CÔNG ТАС MÁY 












N 
ĐẦU NÓI 9P (Den) BDÉNPHA `. 


DÂY MÓ МАР CHÁN `Ë 
THÜNG XÁNG `: 


TIÉT CHÉ/ 
CHÍNH LU'U 


BÀU NÓI (Ben) 33P ECM : 
ROLE CHINH 


ĐẦU NÓI 10P (ĐEN) BÓ 
DÂY PHỤ ĐỘNG CƠ 


ĐIỆN TRỞ 


DÂY DÓNG HÓ 
TÓC ĐỘ 


DÂY CÒI 
—— 
BOM XÁNG 

y 
V 

CÁC DÀU NÓI: 

: ĐẦU NÓI 2P MÓ TO KHỞI ĐỘNG 

TỤ ĐIỆN - ĐẦU NÓI (LỤC) 3P CÔNG ТАС CHÂN CHÓNG NGHIÊNG 


- ĐẦU NÓI 5P MÁY PHÁT 
- ĐẦU NÓI 2P (Đen) TỤ ĐIỆN 


24-1 8 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


x NWO 
ї (2 ⁄ 
` ` CÁC ĐÀU NÓI: 
- ĐẦU NÓI 9P DÂY DÒNG HÓ 
„+ DÔI NÓI 6P BÓ DÂY ĐỒNG HÓ 
| PX : DÀU NÓI 2P CÓNG TÁC MÁY 


КС 
t 
ÓNG PHANH TRUÓC ses ig 
Za 
` W N 


DÂY PHANH SAU 


BÀU NÓI 10P (BEN) BÓ 
DÂY PHU ĐỘNG CO 






ке 





ÓNG TRÀN (€ 
KHAY XĂNG — A 
VA 


DÂY PHANH SAU 


d 


DÂY GA 


DÂY CÔNG TÁC CHÂN CHÓNG NGHIÊNG 


Í 





DÂY PHANH SAU 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-1 9 


PHU LUC ACA110CBF-B 


К : Ráp đầu dây mát như hình bên. 
DÀU NÓI 10Р (ĐEN) BÓ 
DÂY PHU ĐỘNG CO 


DÀU NÓI 5P BOM XÁNG 





BÓ DÂY CHÍNH 


DÂY KHÓA YÊN 


DÂY MÁT 


еам ) 
€ BÓ DÀY CHÍNH 










Cát bót — : DÂY CÔNG TÁC 
một phân: DÂY MÁY PHÁT/CẢM CHÓNG NGHIÊNG 
DÂY MÔ TƠ à BIÉN CKP 
KHỞI ĐỘNG р ' б Я 
ГЕ DÂY KHÓA 
BO DÂY DONG CƠ YÊN 
DAY-KHOA YEN Lón nhát 5 mm. 
BÓ DÂY 
DONG CO BÓ DÂY CHÍNH 2 2 Р 
" А DÀY MÁY РНАТ/ 
DÂY MÁY PHÁT/ д А > DÂY МО TO KHỞI ĐỘNG САМ BIÉN CKP 
САМ BIÉN CKP DÂY MÓ TO KHỞI ĐỘNG 
DÁY TU ĐIỆN 


24-20 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


DÂY MÓ TO KHỞI ĐỘNG РАО NÓI DÂY PHÍA SAU 
CẢM BIÉN TA 
— 












DÀU NÓI 2P (Den) 

DÀY VAN TU 
DÀU NÓI 
DÂY MÁT 


C GA 


— 


Ф РАО NÓI 2P 


— KIM PHUN 


DÂY MÓ TO 
KHỞI ĐỘNG 











— | 
SÁU 
NƏ 


1. ШӘ ` ONG THÔNG 


HO'I VÁCH MÁY 


(CI ÓNG DÁN XĂNG 


| BÓ DÀY PHU 
ÓNG XI PHÓNG ĐỘNG CO 
TÀN NHIET 
TRÉN | — > Lớn nhất 22 mm. 





=F 
NE Fu 


BÓ DÀY PHU 


ĐỘNG CO DÀU NÓI 2P (BEN) 


CÁM BIÉN ECT 
DÀU NÓI 1P (BEN) 

CÁM BIÉN Ó XI O2 ÓNG THÓNG HƠI 
VÁCH MÁY 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-21 


PHU LUC ACA110CBF-B 


BÓ DÀY CHÍNH 


DÀU NÓI 2P (BEN) САМ BIÉN ECT 


DÂY KHÓA YÉN 







ÓNG XI PHÔNG TẢN NHIỆT 


BÓ DÂY ĐỌNG CƠ 


N DÂY MÔ TO 
KHỞI ĐỘNG 





DÀU NÓI 1P (ĐEN) CẢM BIÉN Ó XI O2 


DÂY MÁY PHÁT/ 
CẢM BIÉN CKP DÂY MÁY PHÁT/CẢM BIÉN CKP 


DÂY CẢM BIÉN O2 


DAY ВИС! BÓ DÂY ĐỌNG CƠ 


DÂY MÔ TƠ KHỞI ĐỘNG 


2 4-2 2 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


ÓNG TRÀN 


KHAY XÁNG NI —— 





ÓNG DÁN TRÉN ! R | 


ХАМС a 


Z > 
| à А 
е У : DÀY PHANH SAU 
DÀY CÓNG TÁC CHÀN CHÓNG NGHIÉNG 30° — 40° 


Hướng bu lông Кер: 


DÂY KHÓA YÉN 


Ww == 
N S 3X. BÀU NÓI DÂY LOA 
Че | 





/ MN 
у) 
NA è 


Ç XA 

0 х) 

ĐÀU NÓI 10Р HỆ THÓNG ⁄ i 
XÁC ÐINH VI TRÍ XE 


ОМС XI PHÔNG TÄN NHIÊT 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-23 


PHU LUC ACA110CBF-B 


ОМО XI PHÓNG ТАМ NHIỆT I 
ÓNG TRÀN 


DÂY KHÓA YÉN 


BÓ DÂY CHÍNH 





DÂY ĐÈN НОР ĐỰNG ĐÒ 


ÓNG THÔNG HƠI 
VÁCH MÁY 


ÓNG XI PHÔNG TẢN NHIỆT 


ШӘ | 


©] 





QS 
umma 
| DÂY PHANH SAU 





Huóng ló xo сһап 


chóng nghiëng: Hướng lò xo chân 


chống đứng: 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-24 


PHU LUC ACA110CBF-B 


DÀY GA 






DÀY KIM PHUN 






ОМС XI PHÓNG ТАМ NHIỆT 
ОМС DÁN XÁNG 





ÓNG DUNG DICH LÀM MÁT DÀY BUGI 
ÓNG THÔNG HƠI VÁCH MÁY DÁY KIM PHUN 
ÓNG THÓNG 
HO! VÁCH MÁY 


KEP ÓNG DÁN XÁNG 





Lón nhát 22 m 


ÓNG DUNG 
DICH LÀM MÁT 


ÓNG DẪN XĂNG 
ÓNG THÔNG HƠI VÁCH MÁY 


В Khóp bó loc сат 
DÂY CẢM BIÉN O2 bién O2 vào phàn 
lóm giá кер bó dày 
dóng co. 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-2 Б 


PHU LUC ACA110CBF-B 


DÂY MÁY РНАТ/САМ BIÉN CKP 







DÂY САМ BIÉN O2 


ОМС DÁN XÁNG 





DÂY ĐÈN PHA 


DÂY ĐÈN VỊ 
TRÍ BÊN PHẢI 


E S 
TE 
DÂY BÉN VI | rg 
TRÍ BÊN TRÁI || ‹. К) NON 
2` | XR 
v 


š j ~ i 
© EM Ç КУ, / / 
k2 ` = E š 
Ỷ 2 (] 

DÂY ĐÈN BÁO NY e) (2 Т, S) 7/7 / DÂY ĐÈN BÁO 
RẼ TRÁI (9) O) RË PHÁI 

EN | | [| 4 

— . 
— ë 
А LN 
{> &\ 








ĐẦU NÓI 9P (Đen) ĐÈN PHA 


24-26 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


DÂY ĐÈN PHANH/DÉN SAU * Bi dày dén báo ré sau trái vào dán 
huóng bó dén sau. 






DÂY ĐÈN BÁO RÉ PHẢI 


LÊN ý 


DÂY ĐÈN BÁO RẼ TRÁI 


ĐẦU NÓI 6P ĐÈN PHANH/SAU 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-27 


PHU LUC ACA110CBF-B 


HÉ THÓNG PGM-FI KHÓNG CÓ CÁM BIÉN MAP và IACV 
CÁC BO PHAN 
Hệ thống PGM-FI bao gồm các bó phận sau: 


Kim phun 

Bơm xăng 

ECM 

Cảm biến CKP 
Cảm biến TP 
Cảm biến ECT 
Cám bién O2 
Cám bién TA 
Buóm ga 

Vít gió cầm chừng 
Van từ сат chừng cao 











VAN TỪ CÀM 
CHỪNG CAO CẢM BIÉN TP 
VÍT GIÓ CÀM CHÜNG Bon otis 
CÁM BIÉN TA 
— ] 


NN 





ECM | | 


САМ BIÉN СКР = 


BIÉNO? | CẢM BIÉN ECT 




















Sơ đồ hệ thống PGM-FI Xem trang 24-52. 


24-28 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


PHÁC THÁO HÉ THÓNG 


Hệ thống PGM-FI của đời xe này không cần đến cảm bién MAP và IACV. 

Dé thay thé chức năng của cám bién MAP, hệ thống PGM-FI tận dung sự phản hồi của cám bién ôxi O> và tín hiệu từ cảm bién 
CKP. 

Thời gian phun xăng cơ bản thay абі theo từng điều kiện lái xe khác nhau được lập trình trong ECM, liên tục được sửa đổi theo hệ 
só phản hôi từ cảm biên ôxi Oz thay thê cho chương trinh quản lý nhờ áp suát chân không phát hiện bởi cám bién MAP và nhiệt độ 
khí nạp được phát hiện bởi cám bién TA ở hệ thống PGM-FI thông thường. 

Phát hiện quá trình đốt cháy được thực hiện nhờ tín hiệu cảm biến CKP. ECM phát hiện quá trình nén khi tốc độ quay trục cơ chậm 
dàn trong quá trình nén, quá trình này thay cho việc phát hiện nhờ tín hiệu cám bién MAP trong hệ thống PGM-FI thông thường. 














CẢM BIÉN TP ECM 

Lua chon so dó ga Sửa đổi 
CẢM BIÉN ЕСТ hàng số 
CẢM BIÉN CKP Lựa chọn sơ đồ thời 

gian phun xăng cơ bản 
САМ BIÉN TA 












KIM PHUN 


Quản lý thời gian phun xăng 





Giàu hay nghèo? 







CẢM BIÉN Ог 


Sửa đổi hé số phản hồi cám bién ó 
Xi O2 theo từng điều kiện lái xe khác 
nhau 


VÍT GIÓ CÀM CHỪNG 


Vít gió cầm chừng được lắp trên thân bộ bướm ga. Đường khí cầm chừng này cung cấp một lượng khí cần thiết cho quá trình vận 
hành cầm chừng. 

Đường khí cầm chừng được thiết kế theo dạng khúc khuỷu dé mà không dé bị ảnh hưởng bởi muội các bon từ buồng đốt đẩy 
ngược lên. Lượng khí có thê điều chỉnh bằng cách xoay vít khí cầm chừng đề tăng hoặc giảm khe hở giữa vít và thành đường khí 
câm chừng trong thân bộ bướm ga. 


VÍT GIÓ CÀM CHỪNG 


VÍT GIÓ 
CÀM 
CHỪNG 


Khu vực điều chỉnh 





ĐƯỜNG DÃN KHÍ ĐƯỜNG DÃN KHÍ 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-29 


PHU LUC АСА110СВЕ-В 
VAN TỪ САМ CHỪNG CAO 


Thay cho IACV trong hé thống PGM-FI thông thường, van từ cầm chừng cao dẫn một đường khí vào trong thân bướm ga dé duy 
trì tốc độ câm chừng nhanh khi động cơ nguội. 


ĐƯỜNG CUNG 


CÁP KHÍ BÉ VAN TỪ 






VẬN HÀNH: 


ĐÓNG: Vào hết MỞ: 





LÒ XO 






















ĐIỆN ÁP 


ĐIỆN ÁP | 
BINH BIÉN 


BÌNH ĐIỆN 


Khi van từ không được kích hoạt, lò xo đẩy đế van được đây sát vào khu vực tựa của bộ bướm ga, đóng đường cung cấp khi. 
Bình điện cung cấp điện áp không đổi tới van từ khi công tắc máy bật ON. 

Khi phát hiện có tín hiệu xung ở trục cơ do khởi động động cơ, ECM nối mát cuộn từ để cung cấp dòng điện trong cuộn. 

Lực điện từ sinh ra do cuộn từ hút dé van từ. Lực kéo của cuộn dây thắng lực của lò xo, tao nên khe hở giữa dé van và khu vực tựa 
của bộ bướm ga, vì vậy tạo ra một đường cung сар khí. 


Van từ luôn hoạt động khi khởi động động cơ, không phụ thuộc vào nhiệt độ dung dịch làm mát. 

Thời gian hoạt động của van được xác định bởi một đông hó bên trong ECM, được kiêm soát theo thông tin nhiệt độ dung dịch làm 
mát do phát hiện bởi cảm biến ECT. 

Khi dóng co dü nóng, mạch mát bên trong của dây cuộn từ sé đóng, cắt dòng điện trong cuộn. 

Kết quả lực điện từ ở van biến mát, đế van hồi về vị trí ban đầu bởi lực của lò xo, đóng đường cung сар khí. 





24-30 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


HÉ THÓNG XÁC BINH VI TRÍ XE 
TÓM TÁT 


Xe này duoc trang bi hé thóng xác dinh vi trí xe, cho biết vi trí xe đỗ nhờ sử dụng đèn tín hiệu báo rẽ và hệ thống chuông báo. Kích 
hoạt hệ thông bằng cách бат nút trên chìa khóa chính đã được dáng ký bởi hệ thông. 


Hệ thống bao gồm những bộ phận sau: 


Chìa khóa chính 
Bộ nhận tín hiệu 
Loa 

Tiết chế 

Công tắc máy 
Đèn công tắc máy 
Đèn hộp đựng đồ 


Mức âm lượng và kiểu âm thanh có thể điều chinh được. 


Chế độ im lặng tạm thời (trang 24-106) 
Cài đặt mức âm lượng (trang 24-105) 
Cài đặt kiêu âm thanh (trang 24-105) 


Hệ thống xác định vị trí có thể lưu giữ 3 mã chìa khóa chính. Về thủ tục vui lòng xem nội dung dưới đây. 


Thủ tục đăng ký mã chìa khóa chính 

Phạm vi hoạt động của chìa khóa chính хар xi 10 m (32,8 ft). I ў А 
Sau khi nhàn nút kích hoat thi дёп cóng tác máy và дёп hóp dung dó sé sáng trong 60 giáy. Nhàn lai vào nút kích hoat dé dén 
sáng thêm trong 60 giây. : | 4 › 

Nêu xe không sử dụng trong 10 ngày thì hé thông xác định vi trí xe së tự động tắt. Dé kích hoạt lại, bật công {ас máy ON. 


ĐÈN HỘP ĐỰNG ĐÒ TIẾT CHÉ ĐEN CÔNG ТАС MÁY CHÌA KHÓA CHÍNH 








LED (Đi ốt 
phát quang) 





NÚT KÍCH HOẠT 


CÔNG TÁC MÁY 


BỘ МНАМ TÍN HIU LOA 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-31 


PHU LUC ACA110CBF-B 
VI TRÍ THÀN VÓ 


(20) (19) 


(1) Chán bün truóc (trang 3-4) 
(2) Óp trén truóc (trang 24-33) 
(3) Óp óng chính (trang 24-34) 
(4) Óp truóc (trang 24-35) 
(trang 3-18) 
(5) Gương chiếu hậu (trang 3-8) 
(6) Óp trước tay lái (trang 24-36) 
(7) Ốp sau tay lái (trang 24-37) 
(8) Nắp bảo dưỡng (trang 24-38) 


SƠ ĐÒ THÁO THÂN VỎ 


* Dưới đây là sơ đồ trinh tự tháo thân xe. 


(10) Grab rail 








(9) Yên xe (trang 3-10) 

(10) Tay dắt sau (trang 24-39) 
(11) Hộp đựng đồ (trang 24-38) 
(12) Nắp chắn thùng xăng/ốp giữa 


(13) Óp giữa phía sau (trang 24-39) 
(14) Giá thanh gác chân (trang 3-11) 
(15) Óp thân (trang 24-41) 

(16) Nắp đèn soi biển số (trang 24-40) 


(2) Front top cover 





(17) Chắn bùn sau (trang 24-42) 

(18) Chắn bùn trong sau (trang 23-24) 
(19) Óp bên phía trước (trang 24-43) 
(20) Óp dưới trước (trang 24-43) 


(21) Óp bên ống chính (trang 24-44) 
(22) Ор két tán nhiët (trang 3-12) 
(23) Op dưới (trang 24-45) 








(11) Luggage box 






(12) Fuel lid/center cover 








(3) Main pipe cover 





(5) Rearview mirror 


(6) Front handlebar cover 











(13) Rear center cover 










(15) Body cover 


(14) Pillion step bracket 


z MN NEM 


(7) Rear handlebar cover 











(19) Front side cover 











Y 





(16) License light cover 


(8) Maintenance lid 

















(17) Rear fender 





(22) Radiator cover 


(21) Main pipe side cover 


(4) Front cover 
(1) Front fender 
(9) Seat 





(20) Front lower cover 

















| 








24-32 





(23) Under cover 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
ÓP TRÉN TRƯỚC 
ТНАО/ВАР 
Tháo vít/dém ra. 


Cán thận không làm Trượt nhe ốp trên trước xuống dưới và tháo các lẫy và 
hỏng kẹp và móc móc cài ra khỏi rãnh, sau đó tháo ốp trên trước bằng 
cái cách trượt về phía sau. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


VÍT/ĐỆM 







ÓP TRÊN TRƯỚC 


LÁY CÀI 


RÃNH CÀI 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-3 3 


PHU LUC ACA110CBF-B 
ÓP ÓNG CHÍNH 
THÁO/RÁP 
Tháo óp trén truóc (trang 24-33). 
Tháo dàu nói cóng tác dén cóng tác máy. 


Мё khóa пар chán thüng xáng. 
Mó пар thüng xáng. 


Tháo 2 vít tu ren và 1 vít ra. 


Cán thận không làm. Trượt nhe ốp trên ống chính vé phía sau bằng cách 
hỏng các lẫy và кер tách các lầy và kẹp phanh cài ra khỏi rãnh, sau đó tháo 
phanh cài. Óp Ông chính ra. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 





ÓP ÓNG CHÍNH 
KẸP PHE CÀI 


VÍT TỰ REN 
LÁY CÀI 





VÍT 


THÁO RÃ/RÁP 


Tháo như sau: 





- Ва vít T ĐÈN CÔNG TÁC MÁY 

ASK cúc ; CAC VIT 
— Hộc Ор Ông chính 
— Đèn công tắc máy 


Ráp theo thứ tự ngược lại lúc tháo. 





ÓP ÓNG CHÍNH 














24-34 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


ОР TRUÓC 


Cán thán khóng làm 
hóng các láy cài và 
ránh. 


Bén trái: 


THÁO/RÁP 
Tháo nhu sau: 


— Ор сапһ truóc (trang 24-43). 
— Op óng chính (trang 24-34). 


Tháo 3 vít đặc biệt và 2 vít. 


Tháo các lẫy trên ốp trước ra khỏi rãnh cài trên đèn 
pha, sau đó tháo óp trước. "a ; 
Tháo rãnh trên Ор trước ra khói lây Ор bên ông chính. 


Tháo đầu nối 2P đèn báo rẽ trước và tháo nó ra. 


Кар theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


LÃY CÀI ПГ САС МЇТ 





DÀU NÓI 2P 


THÁO RA/RÁP 
Tháo nhu sau: 


— Ba vit 

— Đèn báo rẽ trước 

— Op trước 

Tháo lẫy cài trên đèn báo rẽ trước ra khỏi rãnh trên ốp 
trước. 


Ráp theo thứ tự ngược lại lúc tháo. 


PHU LUC ACA110CBF-B 


ÓP TRUÓC 


RÁNH CÀI 


МЇТ DAC BIET 








ÓP TRUÓC RÁNH CÀI 





DÉN BÁO RÉ TRUÓC 


CÁC víT 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-35 





PHU LUC ACA110CBF-B 
ÓP TRƯỚC TAY ГА! 


Cán thán khóng làm 
gáy các bích hám 
và уди lồi. 





24-36 


THÁO/RÁP 
Nới lỏng ốc khóa và tháo gương chiếu hậu bằng cách 
xoay chúng ngược chiêu kim đông hô. 


Tháo như sau: 

— Óp trước tay lái (trang 24-36). 

— Năm vít 

Tháo các bích hãm xung quanh бр truóc tay lái. 

Tháo các vâu bên trái và phải của Ор trước tay lái ra 
khỏi lỗ ôp sau tay lái bằng cách nâng từ từ Ор trước tay 
lái về phía trước. 

Tháo ốp trước tay lái bằng cách tháo kẹp phe cài. 

Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


THÁO RÃ/RÁP 
Tháo như sau: 

— Bốn vít. 

— Tâm chăn trước 


— Ор trước tay lái 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 





GƯƠNG CHIÉU HẬU 















ÓP TRƯỚC 
TAY LÁI 














ÓP TRƯỚC TAY LÁI 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 








PHU LUC ACA110CBF-B 
ÓP SAU TAY LÁI 


ТНАО/ВАР 

Thao nhu sau: DÃN HƯỚNG x 7 ZEDVW КЕР DÂY 
— Optruóc tay lái (trang 24-36). DÂY s 

— Óp ống chính (trang 24-34). lem 


Tháo сас dàu nói sau: 

— Đầu nói 9P (Đen) bộ đèn pha 

— Đầu nói 9P Đồng hồ tốc độ ` 

— Đầu nói 6P (Маи) đồng hồ tốc độ 


Tách bó dây đồng hồ tốc độ ra khỏi dẫn hướng và vấu 
Đi bó dây hợp lý Кер dây trên khung. 
(trang 24-15). 








Tháo như Sau: 
— Đầu nối dây công tắc đèn phanh sau ĐÀU NÓI DÂY CÔNG 
— Đâu nói dây công tác đèn phanh trước ТАС ĐÈN PHANH 

— Dây đông hồ tóc độ 


VÍT ĐẶC BIỆT 


Tháo như sau: 

— Hai vít đặc biệt 
— Vít 

Kẹp dây 

— Op sau tay lái 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 






ÓP SAU TAY LÁI 


VÍT DÂY ĐÔNG HÒ TÓC ĐỘ 











THÁO RÃ/RÁP 


Tháo như sau: 





ÓP ĐỒNG HÓ TÓC ĐỘ 
— Năm vít ч 
– Ор đồng hồ tốc độ 
— Op sau tay lái 


cự C 


Ráp theo thứ tự ngược lại lúc tháo. А 


CÁC VÍT ÓP SAU TAY LÁI 














Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-37 


PHU LUC ACA110CBF-B 


МАР BÁO DƯỠNG 
THÁO/RÁP 





Tháo vít và vít đặc biệt. 
Cán thận không làm. Trượt nhẹ nắp bảo dưỡng về phía sau và tách các lẫy | МАР BẢO DUÓNG 
hỏng lẫy và móc cài. và móc cài. 

Tháo пар bảo dưỡng ra. 





LÁY CÀI 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


MÓC CÀI 


VÍT 
VÍT ĐẶC BIỆT 











HỘP ĐỰNG ĐÒ 
THÁO/RÁP 





Tháo như sau: 

— Tay dắt sau (trang 24-39) 

— Đèn hộp đựng đồ (trang 24-100) 
— Bồn bu lông/đệm 


BU LÓNG/BEM 


Nàng nhe hóp dung dó lén và tháo nó ra. 
Кар theo thứ tự ngược với lúc tháo. 

















24-3 8 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
ÓP GIÜ'A SAU 





THÁO/RÁP 
Tháo 2 uid | | | | CÁC VÍT 
Сап thận không làm Tách các lẫy trước bàng cách kéo nhe ӧр giữa sau vé ÓP GIÜ'A SAU 
hỏng móc cài và lẫy phía sau. ` : 
cài.  Trượt nhẹ Ор giữa sau vé phía trước và tách móc trên 


bộ đèn sau khỏi rãnh trên ốp giữa sau, tháo ốp giữa 
Sau ra. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 





RÃNH CÀI 














MÓC CÀI 
TAY DÁT SAU 
THÁO/RÁP 
Mở khóa yên ra. | 
is в. д | TAY РАТ SAU 
А BU LÓNG 
Tháo nhu sau: Q 


— Bốn bu lông 
— Tay dắt sau „=. N 


Tách các váu ra khỏi lỗ trên ốp thân. VÁU LÓI LP ( » 
Вар theo thứ tự ngược với lúc tháo. | + 

















Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-39 


PHU LUC ACA110CBF-B 


CÔNG TÁC MỞ МАР CHÁN THÙNG XÁNG/YÉN XE 
THÁO/RÁP 





Tháo óp óng chính (trang 24-34). БЕШ occ 
Tháo vít và náp duói cóng tác mó náp chán thüng 
xáng/yén xe báng cách tách móc cüa nó. 


VÍT 








T dày mó пар chăn thùng xăng/yên xe ra khói сап DÂY MỞ KHÓA YÊN CÔNG ТАС MÓ МАР СНАМ 
gig: THUNG XANG/YEN XE 


Tháo 2 vít đặc biệt và công tác mở nắp chắn thùng 
xăng/yên xe ra khỏi công tặc máy. 





Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


MÔ MEN LỰC SIÉT: | 
Vít ốp dưới công tác mở nắp chắn thùng xăng/yên: 





1,1 N.m (0,11 kgf.m, 0,8 Ibf.ft) 
DÂY MỞ МАР 
CHÁN THÜNG / / САМ GIỮ , 
XĂNG DÂY VÍT BAC BIET 











OP BEN SOI BIEN SO 
THÁO/RÁP 
086 nhu sau: р ĐẦU NÓI DEN ы 
— Ор thân (trang 24-41) = NP SOI BIÉN SÓ 
— Đèn tín hiệu báo ré sau (trang 24-99) : 
— Đèn phanh/sau (trang 24-98) 


Tháo dây đèn soi bién số ra khói dẫn hướng dây và 
tháo даи nói dây. 





Tháo 4 bu lông/đệm rồi tháo ốp đèn soi biển số ra. 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 








24-40 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


ОР ТНАМ 


Сап thán khóng làm 
hỏng lẫy và móc cài. 


BÊN TRÁI: 


Cần thận không làm 
hỏng các lẫy và 
rãnh. 


PHU LUC ACA110CBF-B 


THÁO/RÁP 

Tháo nhu sau: 

— Giá thanh gác chân sau (trang 3-11). 

— Мар chăn thùng xáng/óp giữa (trang 3-18) 
— Op giữa phía sau (trang 24-39) 

— Đèn tín hiệu báo ré sau (trang 24-99) 

— Hai vít đặc biệt từ phía dưới 


Tách lẫy vấu và móc cài ra khỏi rãnh, sau đó tháo ốp 
thân ra khỏi khung. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 






RÃNH CÀI 


VÍT ĐẶC BIỆT 


ÓP THÂN 










MÓC CÀI 
THÁO ВА/ВАР 
Tháo như аи: » 2 
е. САС МЇТ RÃNH СА! 
— Bồn vít 
- Ор thân trên 
- Op thân dưới ÓP THÂN TRÊN 


Tách lẫy cài trên ốp thân dưới ra khỏi rãnh trên ốp thân 
trên. 


Ráp theo thứ tự ngược lại lúc tháo. 


ÓP THÂN DƯỚI 














Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-41 


PHU LUC ACA110CBF-B 


CHÁN BÜN SAU 
THÁO/RÁP 
Dựng xe trên chống đứng. 
Tháo như sau: 


— Đèn tín hiệu báo rë sau (trang 24-99) 
— Nắp đèn soi biển số (trang 24-40) 
— Bu lông bắt đầu trên giảm хос sau 
Đi dây và bó dây Tách dây đèn hộp đựng đồ ra khói dẫn hướng trên 
hợp lý (trang 24-15). chán bùn sau. _ : 
Tách ông xi phông bình dự trữ ra khỏi dân hướng ông 
trên chắn bùn sau. 
MÔ MEN LỰC SIÉT: 
Bu lông bắt đầu trên giảm xóc sau: 
69 N.m (7,0 kgf.m, 51 Ibf.ft) 


Кар theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


DÂY ĐÈN HỘP ĐỰNG ĐÒ @ _ 
BU LÓNG BÁT BÀU TRÉN 


69 N.m (7,0 kgf.m, 51 Ibf.ft) 






CHÁN ВОМ SAU 





24-42 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 





ÓP CANH TRƯỚC 
THÁO/RÁP 
Tháo nhu sau: 
— Vít đặc biệt : . KEP PHE А А 
— Ва vit МОС CÀI сА| САС VIT 


VÁU LÓI 






Cán thán khóng làm 


> П 1019 ат Tách lẫy/móc cài và kẹp trên ốp cạnh trước ra khỏi 
hỏng móc cài, lây và 


ránh/váu trên ốp dưới trước và ốp trước. 
Tháo ốp cạnh trước bằng cách tháo kẹp. 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


LÁY CÀI RÃNH CÀI 


МЇТ ĐẶC ВЕТ ОР CANH TRUÓC 











ÓP TRƯỚC PHÍA DƯỚI 
ТНАО/ВАР 
Tháo бр canh truóc (trang 24-43). 





Cán thận không làm Tháo 2 vít. - : : 
hỏng các rãnh và Tách ránh/lày cài trên ор dưới trước từ Ор dưới. 
lẫy cài. Tháo Ор dưới trước. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


CÁC VÍT 








ÓP TRƯỚC PHÍA DƯỚI 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-43 


PHU LUC АСА110СВЕ-В 
ÓP BÉN ÓNG CHÍNH 


Cán thán khóng làm 
hóng các móc và 
ránh cài. 


BÉN TRÁI: 





24-44 


THÁO/RÁP 
Tháo nhu sau: 


— Мар chắn thùng xăng/ốp giữa (trang 3-18). 
— Ор thân (trang 24-41). 
— Мар bảo dưỡng (trang 24-38) 


Tháo 2 vít, hai bu lông và hai bu lông đặc biệt. 


Trượt nhẹ ốp thân và tách các lỗ ra khỏi vấu trên 


khung. 


Trượt nhẹ ốp bên ống chính về phía sau và tách các 


móc cài bên dưới ra khỏi rãnh. 


Tách lẫy trên ốp bên ống chính ra khỏi rãnh trên ốp 


trước và tháo Ор bên ông chính. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


RÃNH CÀI EA 
CÁC VÍT 


THÁO RÃ/RÁP 


Tháo nhu sau: 


Sáu vít (Bên trái) 
Năm vít (Bên phåi) 
Ор sàn 

Óp bên óng chính (A) 
Óp bën óng chính (B) 


Кар theo thứ tự ngược lai lúc tháo. 


АҮ ОР ВЁМ ОМС СНЇМН 





BULÓNG ĐẶC BIET 







BU LÓNG 


MÓC CÀI 








Bén trái: RÁNH CÀI 


ÓP BÊN ÓNG CHÍNH (A) A À ys 
¿rZ gp» 


i Re S À 
CÁC VÍT (Oy 





LÁY CÀI 





ÓP SÀN ÓP BÉN ÓNG CHÍNH (B) 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





PHU LUC ACA110CBF-B 
ÓP DU'ÓI 
ТНАО/ВАР 
Dựng xe trên chóng đứng. 
Tháo như sau: 


— Óp bên ống chính (trang 24-44). 
— Ор dưới trước (trang 24-43). 
— Bôn bu lông 


Tháo ống xả khay xăng ra khỏi ốp dưới và tháo ốp dưới 
ra khỏi khung. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


BU LÔNG 


ÓNG ХА TRÀN 
KHAY XĂNG 





ÓP DƯỚI 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-4 5 


PHU LUC ACA110CBF-B 
LỊCH KIÉM TRA BÁO DƯỠNG ĐỊNH KY 


Thực hiện kiểm tra xe trước khi lái theo tài liệu hướng dán sử dụng vào mỗi thời ky bảo dưỡng định ky. 


|: Kiểm tra và Vệ sinh,Điều chỉnh, Bôi trơn, hoặc Thay mới nếu cần. C: Vệ sinh. R: Thay thế. A: Điều chỉnh. L: Bôi trơn. 


Các mục dưới đây đòi hỏi có kiến thức về cơ khí. Những mục có đánh dấu (* và **) có thể cần thêm thông tin kĩ thuật và dụng cụ. 
Tham khảo cửa hàng Honda. 












































































































































THỜI HẠN TÍNH THEO |ĐỌC TRÉN CÔNG TO MÉT(CHU Y 1) 
TRƯỜNG X1.000 km | 1 4 8 | 12 | 16 | 20 THAMKHÁO 
НОР NAO | X1.000 dặm 06 | 25 | 5 |7, | 10 125| TRANG 
MỤC ĐEN TRUOC Tháng 1 4 |8 |12 | 18 | 24 
* IĐƯỜNG ОМС DẪN XĂNG l l l l l 4-5 
* МАМ HÀNH TAY GA l l l l l 4-5 
* |LOC GIÓ CHỦ Y 2 MỖI 16.000 km (10.000 dặm):R 4-6 
THÓNG HƠI VÁCH MÁY CHỦ Y 3 СЄ | С [С [С 4-7 
BU GI l R l R l 4-7 
* |KHE HÓ XU РАР l l l l l l 4-9 
ОАО ĐỘNG CO R | RỊR RR R 4-10 
* | LƯỚI LỌC DÀU ĐỘNG CO С 4-12 
* |TÓC ĐỘ САМ CHỪNG ĐỘNG CO І І Ï | Ï Ï 24-47 
** Т ОС XĂNG MOI 48.000 кт (10.000 dàm):R 24-59 
DUNG DỊCH ГАМ МАТ KÉT TANNHIET CHU Ý 4 | l R 4-13 
* |HE THÓNG ГАМ МАТ l l l l 4-13 
* |DBAI TRUYÉN ĐỘNG MỖI 8.000 km (600 dặm):I, 4:34 
MÓI 24.000 km (10.000 dàm):R 
* РАО TRUYÉN ĐỘNG СОО! CHU Y 4 R 4-14 
ОАО PHANH CHU Y 4 | | l l R 4-15 
MON BÓ/GUÓC PHANH l l l l l 4-15 
HÉ THÓNG PHANH l l l l l l 4-16 
* |CÓNG TÁC ĐÈN PHANH Ï l [ Ï І 4-19 
* |HOAT ĐỘNG СОА KHOÁ PHANH Ï [ І Ï І І 4-20 
* рО ROI ĐÈN PHA l l l l l 24-48 
** |MON GUÓC LY HOP | | 4-21 
CHÓNG NGHIÉNG l l l l l 4-21 
* |GIÁM ХОС | | l l l 4-21 
* |ÓC,BU LÔNG, VÍT І | Ï 4-22 
** |LÓP/BÁNH XE l Ï Ï Ï l [ 4-22 
** [VÒNG BI CÓ LÁI l l 4-24 








** 


NÊN BÉ CỬA HÀNG BẢO DU'ÓNG XE CÚA BAN, TRỪ TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DUNG CÓ BÚNG DỤNG CU, DÜ LIEU 
BÁO DƯỠNG VÀ CÓ TAY NGHÉ CƠ KHÍ. 
VÌ LÝ DO AN TOÀN, CHÚNG TÔI KHUYÉN CÁO CÁC BAN NÊN BÉ CỬA HÀNG BÁO DƯỠNG NHỮNG MỤC NÀY. 


Honda khuyến cáo Cửa Hàng nên chay thử xe cho khách hàng sau mỗi làn kiểm tra, bảo dưỡng dinh kỳ. 
CHÜ Y: 


1. Bói vói só km doc trén cóng to mét cao hon thi láp lai quá trinh báo duóng nhu trén. 


2. 


bán (nghiêm cám vé sinh tám lọc gió). 


3. 
4. 


Báo duóng thường xuyên hơn khi xe chạy trong trời mưa hoặc hết ga. Thay mới định kỳ 2 năm một lần. 
Thay mới định kỳ 2 năm một lần. Thực hiện thay mới yêu cầu có tay nghề cơ khí. 


Thay thế sau mỗi 16.000 km (10.000 dặm), bảo dưỡng thường xuyên hơn nếu xe thường xuyên chạy trong vùng ẩm ướt và bụi 





24-46 


Tài liệu miễn phí: hftps://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


TÓC ĐỘ CAM CHUNG DONG CO 


Trước khi kiểm tra tóc độ cầm chừng thi kiểm tra 
các hạng mục dưới đây. 

— Đèn MIL không nhấp nháy 

— Tình trạng bu gi (trang 4-7) 

— Tình trạng lọc gió (trang 4-6) 

* Kiểm tra và điều chỉnh tốc độ cầm chừng sau khi đã 
hoàn thành tất cả các hạng mục bảo dưỡng và các 
thông số trong giới hạn tiêu chuẩn. 

* Kiểm tra và điều chỉnh tốc độ cằm chừng tại nơi xe 
chạy có độ cao so với mát nước bién. 

* Нат nóng động cơ để điều chỉnh và kiểm tra chính 
xác tốc độ сат chừng động cơ. Để nỗ cầm chừng 
khoảng 20 phút tùy thuộc vào nhiệt độ không khí. 
Làm nóng động cơ tới nhiệt độ hoạt động bình 
thường. 

* Sử dụng đồng hồ với thang đo tối thiểu 50 (vòng/ 
phút) hoác tháp hon vói dó chính xác thay dói tói 
thiéu 50 (vóng/phüt). 

* Nếu tóc độ сат chừng dóng co tháp hoác khóng бп 
dinh sau khi di từ noi tháp hon 2000 m (độ cao 
2000 m so với mặt nước biển) đến nơi cao hon 
2000 m so với mặt nước biên hoặc di từ noi cao đến 
nơi thấp so với mặt nước biển thì có hay không khởi 
động động cơ vẫn phải điều chỉnh vít khí cầm chừng 
theo hướng dẫn dưới đây. 

e Trước khi điều chỉnh vít khí cầm chừng thì điều 
chỉnh theo độ cao so với mực nước biển (trang 24- 
79). 


Nối đồng hồ do tốc độ сат chừng động co phải tuân & 
theo hướng дап sử dụng của nhà sản xuất. 
Kiém tra tóc độ сат chừng động cơ. 


TÓC ĐỘ САМ CHỪNG: Tối thiểu 1.700 + 100 (vòng/ 
phút) 


Nếu cần điều chỉnh, mở yên xe và tháo nắp lỗ vít điều 
chỉnh khí cằm chừng. 
Xoay vít điều chỉnh khí cầm chừng để đạt được tốc độ 
câm chừng quy định. 


* Không xoay vít điều chỉnh khí cầm chừng quá 1/4 
vòng một lần. i 
e Sau khi dièu chinh doi khoáng 10 giây và kiém tra lai b VÍT GIÓ САМ CHỪNG 
tốc độ cầm chừng động cơ. I E Ф : 
MỞ TIÊU CHUÁN CỦA VÍT KHÍ CÀM CHỪNG: 
Xoay ra 2 1/2 vòng từ vị trí vào hết 





Tốc độ сат chừng động cơ tháp có thé là nguyên nhân 
do đường khí chậm bị tắc hoặc bản vít khí сат chừng. 
Kiêm tra vít khí câm chừng (trang 24-66). 


Tốc độ cầm chừng động cơ cao có thê do bụi Бап hoặc 
muội các bon bám vào giữa van từ сат chừng cao và 
đế van dẫn tới van bị kẹt mở. 

Kiểm tra van từ cầm chừng cao (trang 24-68). 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-47 


PHU LUC ACA110CBF-B 
DO ROI DÉN PHA 





24-48 





NOTE: 
e Điều chinh dó roi đèn pha theo luật định của dia 


phuong. 


Dựng xe ở nơi bằng phẳng. : | 
Điều chinh đèn pha theo phương thẳng đứng bàng zi | 
ЗА | 


cách xoay vít điều chinh bàng tua vít. 

Xoay theo chiều kim đồng hồ thì điểm rọi cao lên và ET KS 

ngược lại xoay ngược chiêu kim đông hó thi diém roi 

tháp xuóng. € 2 
Y ` 


= 





BÁNH RÁNG BIÉU CHÍNH 


` 
` 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





PHU LUC ACA110CBF-B 
TÌM KIÉM TRIỆU CHÚNG HƯ HỎNG 


Khi xe gặp một trong các triệu chứng dưới đây, kiểm tra đèn MIL nhấp nháy, tham khảo bảng mã hư hỏng MIL (trang 24-53) và bắt 
đầu quy trình tìm kiểm hư hỏng. Nếu không có MIL nhấp nháy lưu trong bộ nhớ ЕСМ, thực hiện quy trình chán đoán triệu chứng 


được liệt kê dưới đây cho đến khi tìm ra nguyên nhân. 





Triệu chứng 


Quy trình сһап đoán 


Kiểm tra 





Khởi động nhung động cơ 
không nó 
(Đèn MIL không nhấp nháy) 


1. 


Nó máy khoảng hơn 10 giây, kiêm 
tra đèn MIL (trang 6-10) và thực 
hiện tìm kiếm hư hỏng theo số lần 
nhấp nháy của MIL. 


Không có xăng vào kim phun 

— Tắc lọc xăng 

— Tắc ống thông hơi nắp đỗ xăng 

— Kẹt hoặc tắc đường ống dẫn xăng 








(trang 17-12). 


2. Kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên — Hỏng bơm xăng 
liệu (trang 6-25). — Hóng mach bơm xăng 
3. Điều chinh theo độ cao (trang 24- e Ró rỉ khí nạp 
79). * Xáng bi bán hoác hóng 
* Hóng kim phun 
* Bị tắc cổng khí cầm chừng/vít khí cầm chừng 
* Hỏng hệ thống đánh lửa 
Khởi động nhưng động cơ 1. Hỏng mạch mát/nguón ECM + Эи mạch dây mát/dây vào nguồn của ЕСМ 
không nó (trang 24-75). * Cháy cầu chi chính (10 A) PGM-FI. 
(Không có tiếng bơm xăng 2. Kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên 
hoạt động khi bật công tắc liệu (trang 6-25). 
máy ON) 
Chết máy, khó khởi động, tóc 1. Điêu chỉnh theo độ cao (trang 24- * тас ong dàn xàng 
độ cầm chừng không бп định 79). : | * Tắc ống thông hơi nắp ад xăng 
2. Kiêm tra tôc độ сат chừng động ° Xáng bi bán hoác hóng 
co (trang 24-47). * Rórikhí nap 
3. Kiểm tra cổng khí cầm chừng/vít * Bi tắc cổng khí cằm chừng/Mít khí cầm chừng 
khí cầm chừng (trang 24-66). * Tắc thông hơi nắp bình xăng 
4. Kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên * Hóng hệ thóng sac bình điện 
liệu(trang 6-25). * Hóng hệ thông đánh lửa 
5. Kiểm tra hệ thông sạc ắc quy 





Cháy sớm hoặc bỏ lửa trong 
khi tăng tốc 


Kiêm tra hệ thông đánh lửa (trang 18- 


5). 





Vận hành kém và hao xăng 


Kiém tra hệ thông cung cáp nhiên liệu 
(trang 6-25). 


Ket hoặc tác đường ông dân xăng 
Hỏng bộ điều áp trong bơm xăng 
Hỏng kim phun 

Hỏng hệ thống đánh lửa 





Тос độ сат chừng động cơ 
thấp hơn tiêu chuẩn. 


. Kiễm tra tóc độ cám chừng động 


cơ (trang 24-47). 


Bi tác công khí сат chừng/wít khí сат chừng 
Hỏng hệ thông cung cấp nhiên liệu 





khí cầm chừng (trang 24-66). 


2. Kiểm tra cổng khí cầm chừng/vít * Hóng hệ thông đánh lửa 
khí cầm chừng (trang 24-66). 
Tốc độ сат chừng động cơ 1. Kiêm tra tôc độ сат chừng động * Кар không đúng công khí cám chừng/vít khí 
cao hơn tiêu chuẩn. cơ (trang 24-47). cầm chừng bàn 
2. Kiểm tra hoạt động và hành trình ° Hóng hệ thống đánh lửa 
tự do của tay ga (trang 4-5). e Ró rỉ khí nap 
3. Kiểm tra cổng khí сат chừng/vít * Vấn đề về đầu quy lát 


Tình trạng lọc gió 





MIL sáng hoặc không sáng với 
bát kỳ hiện tượng nào (Động 
cơ hoạt động bình thường) 


Kiém tra mach MIL (trang 6-24). 





MIL luón sáng "ON" 

(Dóng co hoat dóng binh 
thường và không cài đặt mã 
MIL) 








Kiém tra mach DLC. 











Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-49 





PHU LUC ACA110CBF-B 
VI TRÍ HE THÓNG PGM-FI 
VAN TÜ САМ 
САМ BIÉN TA CHÜNG CAO VÍT GIÓ CÀM CHÜNG 
(Q) CÓNG TÁC MÁY 
BƯỚM GA 


NS 
C = DLC 
= 
г == 2 
— S ECM 
Se đo 
ў ` ERA 4 LN X 
Мы, < Ча NA BOM XANG 
SSSR Gần Ñ 
AIDS ` x1 
7 2 4 SASS 23 | 
CUON Уо 
DÁNH 2 s GÀ SG: 
LỬA KE єз 
5 





САМ BIÉN CKP 
САМ BIÉN TP 





САМ BIÉN ЕСТ САМ BIÉN Ох! 


VI TRÍ HÉ THÓNG PGM-FI 


CHÚ Y 1: Tháo ốp ống chính (trang 24-34). 
CHU Y 2: Tháo пар bảo dưỡng (trang 24-38). 


= ] BÀU NÓI (Đỏ) 4P 
—— DLC (CHÚ Y 1) L—1.. ĐÀU NÓI 2P CẢM BIÉN 
(|) ЕСТ (CHÚ Y 2) 









DÀU NÓI (Den) 33P МАР САМ BIÉN Ó 
XI (CHÚ Y 2) 


ECM (CHÚ Y 1) 
ш 





24-50 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
CHÚ Y 3: Tháo hộp đựng đồ (trang 24-38). 


(LAAN 
BÀU NÓI 2P (Ben) KIM 
PHUN (CHÚ Y 3) 





DÀU NÓI 2P (Ben) CÀM 
BIẾN TP (CHÚ Y 3) 
LA Qm CLA) 
ĐÀU NÓI 2P (Đen) CẢM 
BIÉN TA (CHÚ Ý 3) 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-51 


PHU LUC ACA110CBF-B 
SO DÓ HÉ THÓNG PGM-FI 


FUSE 
10A 




































PGM-FI FUSE IGNITION 
10A SWITCH 
RIBI 
MAIN FUSE 
20A 

















BATTERY 






REGULATOR/ 
RECTIFIER 





<<< 





BI BI/Br 







CKP 


ALTERNATOR SENSOR 


BỊ 










FUEL PUMP 


Br/BI —Kwy— Bl 
























































































































































Go |= “ pau 
TP 
SENSOR Bồ а Cen R 
INJECTOR 
Ү/Ви BỊ 
Bo |} 
ТА 
SENSOR IGNITION 
Gn z 
ECT 
SENSOR às SPARK 
AT PLUG 
{&) (21) = BIBr BI/Br 
SENSOR MIL FRONT REAR 
BRAKE \ N BRAKE 
= ЕТИ —— BIBr LIGHT LIGHT 
SWITCH SWITCH 
From starter relay eem ҮС TW WARNING 
INIDICATOR GY GY 
To sidestand switch <= cw 
ів — BI/Br 
DLC 
SCS BI BI 
CONNECTOR bái 
OW ов! 
Br 
cds Е ENS | за 
VALVE SWITCH 
GIBI 
G 
YIG 
&& ) Number of MIL blinks BI : Black Br : Brówn 
е : 7 " Y : Yellow O :Orange 
The engine does not start if there is mulfunction Bu : Blue Lg : Light green 
G : Green P :Pink 
R : Red Gr Gray 
W : White 





ECM 33P CONNECTOR 


ECM side of the male terminals 





24-52 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
BÁNG МА MIL 












































MIL Sv có Chúc nàng du phong an toàn/triệu Tham 
chứng khảo 
Lôi cảm bién ЕСТ * Khó khởi động ở nhiệt độ tháp 
7 * Đầu nối cảm biến ECT lỏng hoặc tiếp xúc kém * Giá trị mặc dinh: 80°C/176°F 24-53 
* Lỗi mạch hoặc cảm bién ЕСТ 
Lỗi cảm biên TP * . Động cơ vận hành kém khi tăng ga 
8 • Đầu nối cảm bién TP lỏng hoặc tiếp xúc kém * Giá trị mặc định: 0° 24-54 
* Lỗi mạch hoặc cảm bién TP 
Sự cô cảm biên ТА * Bóng cơ vận hành kém khi tăng ga 
9 * Đầu nối cảm biến TP lỏng hoặc tiếp xúc kém * Giá trị mặc dinh: 0° 24-55 
* Lỗi mạch hoặc cảm bién TP 
Lỗi kim phun * Động cơ không khởi động 
12 • Đầu nối kim phun lỏng hoặc tiếp xúc kém e Ngát kim phun, bơm xăng và cuộn 24-56 
* Lỗi mạch hoặc kim phun đánh lửa 
Hỏng cảm bién O2 * . Động cơ hoạt động bình thường 
21 * Đầu nối cảm bién O> lỏng hoặc tiếp xúc kém 24-57 
* Hỏng cảm bién О» hoặc mạch của nó 
33 Sự cô EEPROM * . Động cơ hoạt động bình thường 24-58 
TIM KIEM HU HONG MIL 
MIL NHAP NHAY 7 LAN (CAM BIEN 
ECT) 
* Truóc khi bát dàu kiém tra, phái kiém tra xem có bi 
lóng hoác tióp xúc kém © đầu nói (Den) 2P cám bién 
ECT và dàu nói (Den) 33P ECM, sau dó kiém tra 
xem dén MIL có nháp nháy hay khóng. 
1. Kiém tra dién áp vào cám bién ECT 
Văn công tác sang vi trí OFF. . БДИ NÓI (Đen) 2P САМ 
Tháo đâu noi (Ben) 2P сат biên ECT. BIÉN ECT (bên dây/cực âm) 
Bật công tác máy ON. 
Đo điện áp giữa đầu nối 2P cảm biến ECT cạnh bó 
dây và mát. 
NÓI: Hồng/Trắng (+) - Lục/Đỏ (-) 
TIÊU CHUÁN: 4,75 - 5,25 V : : 
Lục/Đỏ Hóng/Tráng 


Điện áp có nằm trong khoảng 4,75 — 5,25 V 
khóng? 


со 


—Кїёт tra сат bién ЕСТ, пёи сат bién 
binh thuong thi thay thé ECM mói loai tót 
và kiém tra lai. 


KHÓNG-SANG BƯỚC 2. 


2. Kiém tra mach cám bién ECT 


Ván cóng tác máy sang vi trí OFF. 
Tháo даи nói (Den) 33P ECM. 


Kiểm tra thông mach giữa đầu nói 33P ECM và đầu 


nói 2P 


cảm biên ECT cạnh bó dây. 


Kiểm tra thông mạch giữa đầu nối 2P cảm biến ECT 


và mát. 

DỤNG CỤ: 

Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 
NÓI: TIÉU CHUẢN: 
Hóng/Tráng- Hóng/Tráng Thóng 

Luc/Dó - Luc/Dó Thóng 
Hóng/Tráng — Mát Khóng thóng 






© 











Những kiểm tra trên có bình thường không? 


có 


BÀU NÓI (Đen) 2P CẢM 
BIÉN ECT (bên dây/cực âm) 







Hồng/Trắng 





Lục/Đỏ 


ĐÀU NÓI (Đen) 33P ECM 
(Bên dây/cực âm) 








— Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





24-53 





PHU LUC ACA110CBF-B 


24-54 


KHÓNG- • Đứt mạch dây Hóng/Tráng. 
+ Ри mạch dâyLụcĐỏ - 
* Cháp mạch dây Hóng/Tráng. 


MIL NHÁP NHÁY 8 LÀN (CÀM BIÉN TP) 


* Truóc khi bát dàu kiém tra, phài kiém tra xem có bi 
lỏng hoặc tiếp xúc kém ở đầu nói (Den) 3P cảm biến 
TP và даи nói (Den) ЗЗР ECM, sau đó kiêm tra xem 
đèn MIL có nhập nháy hay không. 


1. Kiểm tra điện áp nguồn vào cảm biến TP 


Ván công tắc máy sang vị trí OFF. 
Tháo đâu nôi (Đen) 3P cảm biên TP. 
Bật công tắc máy ON. 

Đo điện áp cạnh bó dây. 

NÓI: 

Vàng/Cam (+) – Luc/Cam (-) 

TIÊU СНОАМ: 4,75 — 5,25 V 

Điện áp có nằm trong khoảng 4,75 - 5,25 V 
không? 

CÓ -SANG BƯỚC 3. 
KHÔNG-SANG BƯỚC 2. 


2. Kiểm tra mạch cảm bién TP 


Văn công tác máy sang vị trí OFF. 

Tháo đầu nối (Đen) 33P ECM. 

Kiểm tra thông mạch giữa đầu nối ЗР cảm biến TP 
và даи nói ЗЗР ECM cạnh bó dây. 

DỤNG CỤ: 


Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 


NÓI: TIÉU CHUÁN: 
Vàng/Cam - Vàng/Cam Thóng 
Luc/Cam - Luc/Cam Thóng 


Những kiểm tra trên có binh thường không? 
có -Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. 


KHÓNG- * Đứt mạch dây Vàng/Cam 
* РЯ mạch dây Luc/Cam 


3. Kiểm tra cảm biến TP 


Kiểm tra thông mạch giữa các cực sau bên cảm 
biên. 

NÓI: | А-С 

TIÊU CHUẢN: Thông (khoảng 5 КО) 
Kiểm tra xem điện trở giữa các cực có thay đổi theo 
hoạt động bướm ga. 

NÓI: B-C 

Những kiểm tra trên có bình thường không? 

CÓ -SANG BƯỚC 4. 


KHÔNG-Thay mới bộ bướm ga và kiểm tra lại 
(Hỏng cảm biên TP). 








ĐÀU NÓI 3P CẢM BIÉN TP 
(Bên dây/cực âm) 


Lục/Cam Vàng/Cam 


© ep 











DÀU NÓI 3P CÀM BIÉN TP 

(Bên dây/cực âm) 

Vàng/ 
Cam 


Lục/ 
Cam 





DÀU NÓI (Ben) 33P ECM 
(Bên dây/cực âm) 











Kiểm tra 
thông mạch: 


Kiểm tra điện trở (với 
hoạt động tay ga): 


в С 





N 
€ 
DÀU NÓI 3P CÀM BIÉN TP 
(Bên cám biến/cực dương) 








Tài liệu miễn phí: hftps://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 











PHU LUC ACA110CBF-B 
4. Kiểm tra mach đường tín hiệu cảm biến TP 


Tháo đầu nói (Den) ЗЗР ЕСМ. - : 
Kiém tra thông mach giữa đâu nói 3P cảm bién TP 





DÀU NÓI (Ben) 33P ECM 












bên dây và đầu nói ЗЗР ECM cạnh bó dây. — VU Việc em 
Kiêm tra thông mạch giữa đâu nôi 3P cảm biên TP 
và mát. 
DỤNG CỤ: 
Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 
2 " : Trắng/Đỏ 
NÓI: TIÊU CHUẢN: 
Trắng/Đỏ - Tráng/Dó Thóng 
Tráng/Dó - Mát Khóng thóng 


Những kiếm tra trên có binh thường không? DÀU NÓI 3P CẢM BIÉN TP 


có -Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. (Bên dây/cực âm) 
KHÔNG- • Đứt mach dây Trắng/Đỏ 
* _ Ngắn mạch dây Tráng/Dó 











MIL NHÁP NHÁY 9 LÀN (CẢM BIÉN TA) 

e Trước khi bắt đầu kiểm tra, phải kiểm tra xem có bị 
lỏng hoặc tiép xúc kém ở đâu nói (Đen) 2P cảm bién 
TA và đâu nôi (Đen) 33P ECM, sau đó kiêm tra xem 
đèn MIL có nhập nháy hay không. 


1. Kiểm tra điện áp vào cảm biến TA 





Văn công tác máy sang vị trí OFF. 
Tháo đầu nói (Đen) 2P cảm biến TA. ĐẦU NÓI (Đen) 2P CẢM BIẾN TA 
5 (bën dây/cực âm) 

Bật công tác máy ON. 

Do điện áp giữa đầu nói 2P (Den) cảm bién TA cạnh 
bó dây và mát. 


NÓI: |. Luc/Cam (+) - Mát (-) Luc/Cam 
TIÊU CHUẢN: Trên (Điện áp binh điện — 1,1) V 
Có dién áp tiéu chuán khóng? + c 


со -SANG BƯỚC 2. 
KHÔNG-Ðứt hoặc chập mạch dây Реп. 





2. Kiểm tra mạch cảm biến TA 





2 điện trở giữa các cực đâu nói 2P (Den) cảm bién DÀU NÓI 2P (ĐEN) CẢM BIÉN TA 


К ` (Bên cảm biến/cực dương) 
TIEU CHUAN: 11 – 13 Q (20°C/68°F) 


Điện trở có nằm trong khoáng 11 - 130 (20°C/ 
68°Е) khóng? 

có -SANG BƯỚC 3. 

KHÓNG-Hóng kim phun 














Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-5 5 


PHU LUC ACA110CBF-B 


24-56 


3. Kiém tra dién tró càm bién TA 


Văn công tác máy sang vi trí OFF. 

Tháo đầu nói (Den) ЗЗР ЕСМ. 

Kiểm tra thông mach giữa đầu nói 33P ECM và đầu 
nối (Đen) 2P cảm biến TA cạnh bó dây. 

Kiểm tra thông mạch giữa đầu nối 2P (Đen) cảm 
biến TA cạnh bó dây và mát. 


DỤNG CỤ: 


Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 


NÓI: TIÊU CHUÁN: 
Xám/Xanh - Xám/Xanh Thông 
Xám/Xanh - Mát Không thông 
Những kiểm tra trên có bình thường không? 
có -Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. 


KHÔNG- ° Đứt mạch dây Xám/Xanh 
* Ngán mạch dây Xám/Xanh. 


MIL NHÁP NHÁY 12 LÀN (KIM PHUN) 


• Trước khi bắt đầu kiểm tra, phải kiểm tra xem có bị 


lỏng và tiếp xúc kém ở đầu nối (Đen) 2P kim phun 
và đầu nói (Den) 33P ECM sau đó kiêm tra xem đèn 
MIL có nhập nháy hay không. 


. Kiểm tra điện áp đầu vào kim phun 


Ván công tắc máy sang vị trí OFF. 

Tháo đâu nói 2P kim phun. 

Bật công tác máy ON. ` 

Đo điện áp giữa đâu nôi 2P kim phun bên dây và 
mát. 

NÓI: ___ Đen (+) - Mát (-) 

TIÊU CHUÁN: Trên (Điện áp bình điện – 1,1) V 
Có điện áp tiêu chuẩn không? 

CÓ  -SANG BƯỚC 2. 

KHÔNG-Ðứt hoặc chập mạch dây Реп. 


. Kiểm tra điện trở kim phun 


Đo điện trở các cực đầu nối 2P kim phun. 
TIÊU CHUÁN: 11-13 О (20°C/68°F) 


Điện trở có nằm trong khoảng 11 - 13 КО (20°C/ 
68°F) không? 


có -SANG BƯỚC 3. 
KHÓNG-Hóng kim phun 








DÀU NÓI (Ben) 2P CÁM BIÉN 
TA (bên dây/cực âm) 


ĐÀU NÓI (Đen) 33P ECM 
(bên dây/cực âm) 








DÀU NÓI (Ben) 2P KIM PHUN 
(bên dây/cực âm) 


Đen 











DÀU NÓI 2P (ĐEN) KIM PHUN 
(Bên kim phun/cực dương) 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 








3. Kiểm tra mach dây tín hiệu kim phun 


Vàn cóng tác máy sang vi trí OFF. 
Tháo даи nói (Den) 33P ECM. 


Kiểm tra thông mach giữa đầu nói 33P ECM và đầu 
nôi (Đen) 2P kim phun cạnh bó dây. 

Kiêm tra thông mạch giữa đâu nôi 2P kim phun bên 
dây và mát. 

DỤNG CỤ: 


Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 


NÓI: TIÊU CHUẢN: 
Hồng/Xanh- Hóng/Xanh Thông 
Hồng/Xanh — Mát Không thông 


Những kiểm tra trên có bình thường không? 
có -Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. 


KHÓNG- • Đứt mạch dây Hóng/Xanh. 
* Cháp mạch dây Hóng/Xanh. 


MIL 21 NHÁY (CẢM BIÉN Ó XI O; ) 


* Truóc khi bát đầu kiểm tra, kiểm tra lỏng hoặc tiếp 
xúc kém ở nắp cảm biến ô xi O2, dàu nói 1P (Đen) 
cảm biến ó xi Oz và đầu nói 33P ECM, sau đó kiểm 
tra lại đèn MIL xem có nháp nháy không. 


1. Kiểm tra ngắn mạch cảm bién O2 
Văn công tác máy sang vị trí OFF. 
Tháo đầu nối 33P ЕСМ và nắp chụp cảm biến O2. 
Kiểm tra thông mạch giữa cực của nắp chụp cảm 
biên O2 và mát. 
NÓI: Сс nắp chup cảm biến O> — Mát 
Có thông mạch không? 
có Ngắn mach dây Den/Cam 
KHÔNG-SANG BƯỚC 2. 


2. Kiểm tra thông mạch cảm biến O> 


Kiểm tra thông mạch giữa cực nắp chụp cảm biến 
О» và đầu nối 33P ECM cạnh bó dây. 


DỤNG CỤ: 


Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 


NÓI: Cực nắp chup cảm bién O; — Den/cam 
Có thóng mach khóng? 
CÓ -SANG BƯỚC 3. 


KHÓNG-But mạch dây Den/Cam 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 








DÀU NÓI (Ben) 2P KIM PHUN 
(bên dây/cực âm) 





Hồng/ 
Xanh 


Q RN 


(Q 


2) 


© 
| 


BÀU МО! (Ben) 33P ЕСМ 
(bên dây/cực âm) 











МАР CẢM BIÉN O2 














МАР CẢM BIÉN O2 


"` 


DÀU NÓI (Ben) 33P ECM 
(bên dây/cực âm) 


CỰC 





TBI Den/Cam 











24-57 


PHU LUC ACA110CBF-B 


3. Kiểm tra cảm bién Oz 


Thay thé cảm biến ô xi O2 loại tốt. 
Thực hiện cài đặt lại cảm biên TP/ECM. 
Xóa dữ liệu bộ nhớ tự chân đoán từ ECM . 


Khởi động động cơ và dé nóng máy. : 
Lái thử xe và kiêm tra xem đèn MIL có nháp nháy 
không. 


Đèn MIL có nhấp nháy 21 lần không? 
có -Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. 
KHÓNG-Hóng cám bién О» ban đầu 


MIL NHÁP NHÁY 33 LÀN (EEPROM) 
1. Kiểm tra lại MIL 
Xóa mã MIL (trang 24-53). 
Thực hiện cài đặt theo độ cao (trang 24-79). 
Đèn MIL có nhấp nháy 33 lần không? 
có -Thay mới ECM loại tốt. 
KHÓNG-Sv cố không liên tục. 


THÁO 

* Khóng được tháo bơm xăng. 

* Xe này sử dụng chát liệu nhựa cho các bộ phận của 
Ông dân xăng. Không được làm cong hoặc xoắn 
ông. 


TÁM ĐỊNH VỊ 


Giảm áp suất nhiên liệu và tháo khớp nối nhanh (trang 
6-22). 


Làm sạch xung quanh bơm xăng. 


Nới lỏng 4 ốc theo đường chéo một vài bước. 
Tháo ос và tâm định vị. 


Kéo bộ bơm xăng lên đồng thời xoay bên dưới hướng 
lên nhu trình bày cho đên khi mép của lọc xăng ra khỏi 
lô thùng xăng. 


Í BỘ BOM XĂNG "Тос xANG m 








24-5 8 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
Kéo bộ bơm xăng cho đến khi cảm bién mực xăng ra ГБ ЕДА, ханс MS 
khỏi lỗ đồng thời gấp lọc xăng để tránh hỏng như hình PHOT СНАМ В! BỌ BOM XANG x 
bên. УА / 





Xoay bà bo'm xáng 90 dó và kéo càn phao cüa cám 
bién muc xáng và tháo bom xáng ra. 


Tháo phót chán bui và phót O. 


LOC XĂNG ш 


KIÉM TRA 


Kiểm tra bộ bơm xăng xem có hư hỏng không và thay 


thế nếu cần. LỌC XĂNG 


Kiểm tra lọc xăng xem có bị hỏng hoặc tắc không, thay 
thê nêu cân thiết (trang 24-59). 





BỘ BƠM XĂNG 
THAY THÉ LỌC XĂNG 


Tháo bộ bơm xăng. 





` LỌC XĂNG - 
Tách móc cài lọc xăng ra khỏi һат bằng cách kéo nhẹ CAO SU GIẢM ed ЫЙ 
уйди, sau đó xoay lọc xăng theo chiều kim đồng hò. CHAN сне COng O. 
Kéo loc xàng lën và tháo nó ra khói bom xàng. 












MÓC CÀI 





Tháo phót O. 


Bói một lượng nhỏ dầu động co vào phớt О mới và ráp 
lại. 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-59 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Luón thay phót O 
và phót chán bui 
mói. Cán thán 
khóng dé lot bui 
bán vào khe hó 
giữa bó bơm xăng, 
phớt O và phớt 
chắn bụi. 


Ráp lọc xăng mới heo hướng sao cho các dấu tam giác 
trên lọc xăng và thân bơm xăng phải trùng nhau khi nó 
được khớp vào. : у i : 
Xoay lọc xăng ngược chiêu kim đông hó cho dên khi 
móc cài khớp hoàn toàn vào hãm, cân thận không làm 
hỏng chúng. 


Ráp bơm dầu (trang 24-60). 


RÁP 
Bôi một lượng nhỏ dầu động cơ vào phớt O mới và ráp 
nó vào bộ bơm xăng mới. 


Ráp phớt chắn bụi mới đúng hướng như hình bên. 


Đưa phao xăng vào lỗ thùng xăng. | 

Dua cám bién muc xáng vào thüng xáng dóng thói uón 
cong loc xáng nhu hinh bén, cán thận không làm hỏng 
lọc xăng và cân phao xăng. 


Xoay bộ bơm xăng 90 độ như hình bên. 








Xoay lọc xăng ngược 
chiều kim đồng hà. 


MÓC CÀI < 




















@Ў LOC XÁNG 


ма 











СНАМ BUI => 








BÓ BOM XÁNG 
p кеи 


J 


m— © 
BO BOM XĂNG `; 





24-60 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Đặt đầu dưới bó bơm xăng vào gần mép lỗ thùng xăng. ⁄ £ 


Xoay bó bơm xăng lén và chèn nó vào lỗ thùng xăng. 


Đẩy bộ bơm xăng vào thùng xăng sao cho lẫy bơm vào 
giữa các gờ như hình bên. 


Кар 2 tám dinh vị với dấu "UP" hướng lên đồng thời 
nhân bộ bơm xuóng. 


Ráp và siết ốc tắm định vị bơm xăng với mô men siết 
quy định. 


MÔ MEN LỰC SIÉT: 11,9 N.m (1,2 kgf.m, 9 Ibf.ft) 
Nối khớp nối nhanh (trang 6-25). 
Thực hiện cài đặt lại cảm biến TP/ECM (trang 24-77). 





THÙNG XĂNG 
THÁO/RÁP 
Tháo ốp bên ống chính (trang 24-44). 





Giảm áp suất nhiên liệu và tháo khớp nối nhanh (trang 
6-25). 
Tháo ống xả tràn khay xăng từ lỗ ở ốp dưới. 


ОМС ХА XĂNG TRÀN BU LÔNG 


Tháo 4 bu lông và bình xăng ra. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 














Tài liệu miễn phí: hftps://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


BÀU LOC GIÓ 
THÁO 
Tháo nhu sau: 


— Cám bién TA (trang 24-63). s É ONG THÔNG HƠI 
— Chăn bùn trong sau (trang 23-24). 





Tháo ống thông hơi hộp truyền động cuối ra khỏi hộp a 
lọc gió. 


Tháo hai bu lông bát hóp loc gió phía bén trái ra. 


Tháo óng thóng hoi vách máy ra khói hóp loc gió. 
Tháo bu lóng bén phái ra. 


Tháo dây ga ra khói móc giữ ống nói. 

Nói lóng vít kep óng nói 

Tháo ống nói ra khỏi thân bướm ga bằng cách giữ thân 
bướm ga và cân thận kéo hộp lọc gió vé phía sau. 
Tháo bầu lọc gió. 








24-62 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
RÁP 


Láp bàu loc gió vào düng vi trí. 


" khóp(phàn | 


Để kẹp ống nói vào vi trí sao cho vấu ống ngàm vào lỗ 
kẹp như hình bên. I : ; 
Nói ống nói vào thân bướm ga đồng thời phần khuyết 
ngàm vào vấu vít khí cầm chừng. 

Siết vít kẹp cho đến khi 2 đầu kẹp chạm vào bạc. 


Ë khóp 
(váu/ló) 





* Bóinuóc vào bên ngoài của ống thông hoi trước khi 
гар vào lỗ баи lọc gió (chú ý không dé nước cháy ÓNG THÔNG HƠI 
vào bên trong Опо thông hoi) 


à An, Lớn nhất 3 mm 
Ráp các phân đã tháo theo thứ tự ngược với lúc tháo. 





CẢM BIẾN TA 


THÁO/RÁP 

Tháo hộp đựng đồ (trang 24-38). 
Tháo đầu nối (Đen) 2P cảm biến TA. 
Tháo 2 vít, phớt O và cảm biến TA. 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 





РАО NÓI 2P (Den) Sy 


mume “s 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-6 3 


PHU LUC ACA110CBF-B 


BU'OM GA 
THÁO 
Tháo hóp dung dó (trang 24-38). 
Trước khi tháo, làm sạch xung quanh thân bướm ga. 
Nới lỏng ốc khóa dây ga. 


Cần thận không làm Tháo dây ga ra khỏi giá giữ dây. 
hỏng ren của dây 


on Tháo dây ga ra khỏi trống ga. 


TRÓNG GA ý 


Tháo dàu nói 3P cám bién TP và dàu nói 2P (Xám) van я — o€— 
từ cám chừng cao. fiU NÓI 2P VAN TÙ << 


Nói lỏng vít kẹp ống nói. 


Tháo hai bu lông. 
Tháo ông nói lọc gió và tháo bộ bướm ga. 


* Bit ống hút bằng khăn sạch hoặc bit nó bằng băng 
dính đề tránh bụi bân rơi vào trong động cơ. 


BỘ BƯỚM GA | 
шыш —a 








24-64 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
Tháo phót O ra khói thàn buóm ga. 


PHÓT O ТНАМ BU'ÓM GA 


THAO КА/КАР 

* Bó buóm ga duoc láp dàt tai nhà máy. Vi thé khóng 
được tháo rã theo cách khác với hướng dân trong 
tài liéu này. I | 

+ Không được táp van ga từ mở hêt tới đóng hêt sau 
khi tháo dây ga. Vì như vậy có thê làm sai tóc độ 
câm chừng. : 

* Không được làm hư hỏng bộ bướm ga. Vì có thé 
làm van ga hoạt động không đúng. 

* Không tháo vít sơn màu tráng và cảm biến TP. Tháo 
chúng có thể dẫn đến hỏng chức năng của bộ bướm 
ga. 

° Không được nới lỏng hoặc siết Ốc sơn màu trắng 
của trống ga. Vì có thể là nguyên nhân làm hỏng 
bướm ga. 





Trước khi tháo vít khí cầm chừng, xoay nó từ từ để đếm 
số vòng quay cho dén khi nó ròi ra. Hãy ghi ląi só vòng 
xoay dé tham khåo mói khi ráp lai vít khí сат chùng. 


MỞ TIÊU CHUÅN VÍT KHÍ САМ CHỪNG: 
Xoay ra 2 1/2 vòng tù vi trí vào hét 
Tháo nhu sau: 
— Vít khí cầm chừng, lò xo và phớt O 
— Vit và giá dây ga 
— Van từ câm chừng cao (trang 24-68). 
Ráp bộ bướm ga theo thứ tự ngược với lúc tháo. 
MÔ MEN LỰC SIÉT: 
Vít bắt van từ cầm cao 
3,4 N.m (0,3 kgf.m, 2,5 Ibf.ft) 
Vít giá giữ dây ga 
3,4 N.m (0,3 kgf.m, 2,5 Ibf.ft) 
Sau khi ráp, thực hiện như sau: 
— Kiểm tra tốc độ cầm chừng động cơ (trang 24-47) 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-6 Б 


PHU LUC ACA110CBF-B 
— Thực hiện cài đặt lại cảm biến TP/ECM (trang 24-77). 


VÍT GIÓ САМ CHỪNG 









LÒ XO BƯỚM GA 


S Photo D 
GIÁ GIÜ DÀY GA 


РЁ VAN , 
VIT 


и 3,4 N.m (0,3 kgf.m, 2,5 Ibf.ft) 


CHÜNG CAO SEL ес. 


«у? р> 


VÍT LÒ XO 
3,4 N.m (0,3 kgf.m, 2,5 Ibf.ft) 


VỆ SINH 
Tháo rã bộ bướm ga (trang 24-65). А 

I 2 BUOM GA 
Thôi các đường khí trong bộ bướm ga bang khí nén. <s 


* Khóng düng khí có áp suát cao hoác dé kim phun 
quá gân bộ bướm ga. M | 

* Làm sạch đường khí bằng soi dây dán dén làm 
hỏng bộ bướm ga. 






KIÉM TRA VÍT GIÓ САМ CHỪNG 


Kiểm tra đầu lỗ và đường khí vít khí сат chừng xem có 





bị đóng muội các bon không. VÍT GIÓ CÀM CHỪNG 
Kiêm tra công vít gió сат chừng xem có đóng muội các 
bon không. 
Làm sạch nếu cần thiết. 
T 
DA 
м7 


CÓNG GIÓ САМ CHỪNG 





24-66 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
RÁP 
Кар phót O mói vào гапһ trong bó buóm ga theo 


hướng nhu hinh bên. œ PHỚT O BƯỚM GA 





Ráp bộ bướm ga vào ống hút và siết 2 bu lông. khớp 


Kẹp ống nối vào vị trí sao cho vấu ống ngàm vào lỗ kẹp 2 (маилё) 
nhu hinh bën. | ` f $ ЖЕУ 

Nối ống nối vào thân bướm ga đồng thời phần khuyết \ 
ngàm vào váu vít khí cầm chừng. 


Siết vít kẹp cho đến khi 2 đầu kẹp chạm vào bạc. 


Nối đầu nối 3P cảm biến TP và đầu nối 2P (Xám) van (— E 
từ cám chừng cao. ÓI 2P VAN TÜ p» 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-67 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Cán thận không Nối dây ga với tróng ga và đặt dây ga lên giá giữ sau đó [SC KHÓA 
làm hỏng ren của_ điều chỉnh hành trình tự do tay ga (trang 4-5). 


dây ga. à r 
MÓ MEN LUC SIÉT: 
Ос khóa dây ga 
3 N.m (0,3 kgf.m, 2,2 Ibf.ft) 
Ráp hóp dung dó (trang 24-38). 


* Néu bó buóm ga duoc tháo ra hoác thay thé thi 
thuc hién cài dát lai сат bién TP/ECM (trang 24- 
77). 





VAN TỪ САМ CHỪNG CAO 
ТНАО/ВАР 
Tháo hóp dung dó (trang 24-38). 
Trước khi tháo, làm sạch van từ cầm chừng cao. 


Tháo đầu nói 2P van từ сат chừng cao. 
Tháo 2 vít và thân van từ câm chừng cao ra khỏi bộ 
bướm ga. 


` P” 
VAN TỪ CÀM 
CHỪNG CAO 
Tháo như sau: 
— Рё van 
— LÒ хо 
— Phót O 


Кар theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


MÔ MEN LỰC SIÉT: 
Vít bắt van từ cầm cao 
3,4 N.m (0,3 kgf.m, 2,5 Ibf.ft) 


* Thay phớt О mới. d 
* Кар lò xo phía đường kính nhỏ hơn hướng vé dé | 
van nhu hinh bén. 





LÒ XO 





24-6 8 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


KIÉM TRA HOAT DONG 
Tháo hóp dung dó (trang 24-38). =š LT ĐẦU NÓI 2P 
Tháo đầu nối 2P van từ cầm chừng cao. ЄЎ 2 | (Bënvan/cuc duong) 


Nói binh dién 12 V vói các cuc van tü. 
Nghe tiếng van từ mở khi nói với bình điện. 


KIÉM TRA VAN TỪ САМ CHỪNG CAO/ 
DÉ VAN 
Tháo van từ cầm chừng cao (trang 24-68). 


Kiểm tra khu vực dé van và đường khí của bộ bướm ga 
xem có bị hỏng hoặc bị Бап không. 
Làm sạch nêu cân thiết. 





| KHU VỰC ĐÉ/ 
ĐƯỜNG KHÍ 
q ШЕ 


hi 






Kiểm tra van từ cầm chừng cao và dé xem có bị hỏng 
hoặc bị bân không. ў I "ue 
Làm sach hoác thay thé van/dé van néu cán. 


Kiểm tra lò xo van từ xem có bi mòn hay hỏng không. 


LÒ XO 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-69 


PHU LUC ACA110CBF-B 


VAN TỪ САМ CHỪNG CAO VẤN MỞ 
SAU KHI ĐỘNG CƠ ĐƯỢC HÂM NÓNG 
(TIẾP TỤC CÀM CHỪNG CAO) 


24-70 


Trước khi tiến hành kiểm tra, hãy kiểm tra xem đèn 
MIL có nháp nháy 7 lân không. Cảm bién ECT 
không báo. 


. Kiểm tra ngắn mạch dây mát van từ cầm chừng 


cao 
Văn công tác máy sang vị trí OFF. 


Tháo đầu nối 2P (Xám) van từ cầm chừng cao và 
đâu nói ЗЗР ECM. 


Kiểm tra sự thông mach giữa đầu nói 2P van từ bên 
bó dây và mát. 

NÓI: Cam/Đen - Mát 

Có thông mạch không? 

có Ngắn mạch dây Cam/Ben 
KHÔNG-SANG BƯỚC 2. 


Kiểm tra van từ cầm chừng cao 


Tháo van từ cầm chừng cao và kiểm tra tình trạng 
van từ và dé van (trang 24-69). 


Van từ có binh thường không? 
có -Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. 
KHÓNG-Hóng van từ cầm chừng cao 


VAN TỪ САМ CHỪNG CAO KHÔNG ` 
MỞ KHI ĐỘNG CƠ KHỞI ĐỘNG NGUỘI 


1. 


Kiểm tra dây nguồn van từ cầm chừng cao 


e Trước khi bắt đầu kiểm tra, hãy kiểm tra lỏng 
hoặc tiép xúc kém сас даи nói liên quan. 
e Chắc chán bình điện được sạc đây. 


Văn công tác máy sang vị trí OFF. 


Tháo đầu nối 2P van từ cầm chừng cao. 
Bật công tắc máy ON. 


Kiểm tra điện áp giữa đầu nối 2P van từ cầm chừng 
cao bên bó dây và mát. 

NÓI: Đen (+) — Mát (-) 

TIÊU CHUẢN: Trên 10,9 V 

Có điện áp tiêu chuẩn không? 

có -SANG BƯỚC 2. 

KHÓNG-But mạch dây Реп. 








ĐÀU NÓI 2P (Xám) 
(Bên dây/cực âm) 


Cam/Ðen 











ĐÀU NÓI 2P (Xám) 
(Bên dây/cực âm) 


D Den 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 








PHU LUC ACA110CBF-B 


2. Kiểm tra dây mát van từ cầm chừng cao 





Văn công tác máy sang vị trí OFF. РАО NÓI 2P (Хат) 


Tháo đầu nối (Đen) 33P ECM. (Bên dây/cựcâm) г, 
Kiểm tra thông mạch giữa đầu nối 2P (Xám) van từ 
câm chừng cao và đâu nôi 33P ECM cạnh bó dây. 








Cam/Ðen 


DỤNG CỤ: 

Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 | ĐẦU NÓI (Đen) 33P ЕСМ 
(Bên dây/cực âm) 

NÓI: | Cam/Den — Cam/Den 

TIÊU CHUÁN: Thông 


Có thông mạch không? 
có -SANG BƯỚC 3. 
KHÓNG-But mạch dây Cam/Đen 
3. Kiểm tra điện trở van từ cầm chừng cao 











Đo điện trở giữa các cực đầu nối 2P van từ cầm 
chừng cao. 


TIÊU CHUÁN: 24 - 27 О (20°C/68°F) 


Dién tró có пат trong khoáng 24 - 27 Q (20°C/ 
68°F) không? 


có -Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. 


ĐÀU NÓI 2P 
(Bên van/cực dương) 


KHÓNG-Hóng van từ cầm chừng cao 











THÁO 

* Xe này sử dụng chất liệu nhựa cho các bộ phận của 
ông dân xăng. Không được làm cong hoặc xoắn 
ông. 


Giảm áp suất nhiên liệu và tháo khớp nối nhanh (trang 
6-22). 


Trước khi tháo, làm sạch xung quanh kim phun. 
Tháo đầu nối 2P kim phun. 





[МЇ pàu NÓI 2P (Đen) ? 

мз 

ABU LONG Ж, e 
7 e 













Tháo bu lóng và kim phun/óng dán xáng ra khói óng 
hüt. 


+ 





KIM PHUN/ÓNG DÁN XÁNG 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-71 


PHU LUC АСА110СВЕ-В 


Tháo nhu sau: ОМС DÁN XĂNG 


— Опо dẫn xăng m 


- PhótO 
ВАСИН КІМ PHUN 
Đề tránh làm hỏng và ngăn bui bán bám vào, dùng túi 
ni lon dé bọc đâu nói và ông nói lại. 
l pw 
EN PHÓT O 


ОМС DÁN XÁNG 





2 





RÁP 
Bói phót О mới và đệm bit bằng dầu động cơ. 
Ráp phớt O và đệm bịt kín vào kim phun. 


* Thay phót O và đệm kín mới thành một bộ. 

* Cán thận không làm hỏng phớt O và đệm bịt kín. 

+ Xe này này sử dung chất liệu nhựa cho các bộ phận 
của ông dân xăng. Không được làm cong hoặc xoăn 
ông xăng. 


Ráp ống dẫn xăng vào kim phun bằng cách khớp hãm 
của nó vào. 


Cán thận không dé bụi bán lọt vào giữa óng dẫn xăng 





và phót О. 
KIM PHUN khớp 
Кар kim phun/ông dàn xăng vào Ông hút. F ә j BU LONG 


Cán thận không dé bui bán lọt vào giữa óng hút và đệm 
bịt kín. 


Ráp và siết bu lông. 
MÔ MEN LỰC SIÉT:12 N.m (1,2 kgf.m, 9 Ibf.ft) 





KIM PHUN/ÓNG DÁN ХАМ 





24-7 2 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
Nói dàu nói 2P (Den) kim phun. KHOP NOI ANH 
Kẹp khớp nói nhanh — : e 
vào kẹp chắc chán Nói khó p nói nhanh (trang 6-25). 
(trang 24-15) 


< Y SW EN | 
GE (Đen) ! 


` "` 
i ` 


ÓNG HÚT 
THÁO 
Tháo như sau: 


— Kim phun (trang 24-71). 
— Hộp đựng dó (trang 24-38). 


Trước khi tháo, làm sạch xung quanh ống hút. 
Tháo hai bu lông từ phía sau. 


— Hai bu lông 

— Ông hút 

— Đệm cách 

Bit óng hút báng khán sach hoác bit nó báng bàng dính 
dé tránh bui bán roi vào trong dóng co. 


Tháo phót O ra khói thân bướm ga. 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-73 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Tháo phót O ra khói óng hüt và dém cách nhiét. » PHỚT O ÓNG нот 
g 





z 


RAP 


Кар phót О mói vào гапһ trên miéng dém cách nhiét. 
Кар phót О mới vào rãnh trên ông hút. 


Кар phót О mới vào rãnh trong bộ bướm ga theo 
hướng như hình bên. 


Ráp đệm vào đầu quy lát với lẫy của nó hướng về phía 
sau phải như trình bày. 


Ráp ống hút vào. "m 
Кар và siét 2 bu lóng bat Опо hút. 





24-74 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Ráp và siét 2 bu lóng. 
Кар theo trinh tự sau: 


— Hộp đựng đồ (trang 24-38). 
— Kim phun (trang 24-71). 





ECM 
THÁO/RÁP 
Tháo như sau: 


_ Óp óng chính (trang 24- -34). 
— Nắp chắn thùng xăng/ốp giữa (trang 3-18). 


Tháo đầu nối (Đen) 33P ECM. 
Tách ECM ra khói khung và tháo rời nó ra. 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 





РАО NÓI (Đen) ЗЗР 


ĐỘNG CƠ KHÔNG KHỞI ĐỘNG (ĐÈN 
MIL KHÔNG NHÁP NHÁY) 


1. Kiém tra dày mát ECM 


* Trước khi bắt đầu kiểm tra, kiểm tra tiếp xúc 
lóng/kém ở đầu nối 33P ECM và kiểm tra lại xem 
đèn MIL có nhấp nháy không. : 

* Chác chán binh diën duoc sac dày. 





Văn công tac máy sang vi trí OFF. DÀU NÓI (Den) 33P ECM 
Tháo даи nói (Den) 33P ECM. (Bên dây/cực ат) 

Kiểm tra sự thông mạch giữa đầu nối 33P ECM 
cạnh bó dây và mát. 

DỤNG CỤ: 

Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 


NÓI:  Luc- Mát 
Luc/Den — Mát 

Có thóng mach khóng? 

CÓ -SANG BƯỚC 2. 


KHÓNG- • Dút mach dây Luc. 
* РЯ mạch dây Luc/Den. 

















Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-7 Б 


PHU LUC ACA110CBF-B 





24-76 


2. Kiém tra ngán mach nguón dàu vào càm bién TP 
Ván cóng tác máy sang vi trí OFF. 
Tháo dàu nói (Den) 3P cám bién TP. 
Kiểm tra thông mach giữa đầu nói 3P (Den) cảm 
biên TP cạnh bó dây và mát. 
NOI: А Vàng/Cam – Mát 
TIỂU CHUAN: Không thông 
Có thông mạch không? 
có Ngắn mạch dây Vàng/Cam. 


KHÔNG- SANG BƯỚC 3. 


3. Kiểm tra dây nguồn 1 ECM 
Bật công tắc máy ON. 
Đo điện áp giữa đầu nối 33P ECM cạnh bó dây và 
mát. 
DỤNG CỤ: 
Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 


NÓI: — Ben (+) – Mát (—) 

Có dién áp binh dién khóng? 

со —Thay mới ECM loại tốt và kiểm tra lại. 
KHÔNG-SANG BƯỚC 4. 


4. Kiểm tra dây nguồn 2 ECM 


Ván công tác máy sang vi trí OFF. 
Tháo bén phái Ор truóc (trang 24-35). 


Tháo dàu nói 6P cüa tiét ché/chinh luu. 


Bật công tắc máy ON. 

Đo thông mạch giữa các cực sau đây của đầu nói 
ЗЗР (Ben) ECM bên bó dây và đầu nói 6P tiết chế/ 
chỉnh lưu. 

DỤNG CỤ: 

Đầu dò kiểm tra 072АЈ-КОЈА110 


NÓI: Đen – Đỏ/Trắng 
Có thông mạch không? 
có —Kiểm tra tiết chế/chỉnh lưu (trang 24-92). 


KHÔNG- - Đứt hoặc ngắn mạch dây Đen giữa đầu 
nói 33P ECM và đầu nối 2P (Đen) công 
tắc máy. ` 

+ Рия hoặc ngăn mach dây Đỏ/Đen và 
dây Đỏ/Trắng giữa đầu nối 2P (Đen) 
công tắc máy và đầu nối 6P tiết chế/ 
chỉnh lưu. 





DÀU NÓI ЗР CẢM BIÉN TP 
(Bên dây/cực âm) 


Vàng/Cam 











DÀU NÓI (Ben) 33P ECM 
(Bén dáy/cuc ат) 


Den 





BÀU NÓI (Ben) 33P ECM 
(Bên dây/cực âm) 


Đỏ/Trắng 


ĐÀU NÓI 6P 
(Bên dây/cực âm) 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





PHU LUC ACA110CBF-B 


THU'C HIỆN CÀI ĐẶT BAN DÀU CẢM 
BIẾN TP/ECM. 


* Рат bảo má hư hỏng DTC không lưu trữ ở ECM. 
Nếu mã hư hỏng DTC không lưu trong ECM, chế độ 
cài đặt cảm biên TP/ECM sẽ không hoạt động theo 
quy trình dưới đây. 

* Thực hiện quy trình này khi nào thay thế phụ tùng 
liên quan đến nhiên liệu. 

— Bướm ga (trang 24-64). 

— Vít gió сат chừng (trang 24-66). 
— Bom xáng/loc xăng (trang 24-58). 
— Kim phun (trang 24-71). 

— Ong hüt (trang 24-73). 

— Cảm bién ô xi O2 (trang 6-46). 

* Thuc hién quy trinh này khi thay thé phu tüng dóng 
co hoác dai tu dóng co. 

— Đâu quy lát/xu páp/dàn hướng xu páp/bé xu рар 
(trang 9-3). 
— Xy lanh/piston/xéc máng (trang 10-3). 


1. Мап công tác тау sang vi trí OFF. 
Tháo бр trën truóc (trang 24-33). ч 
2. Tách DLC ra khói vóng cao su ECM và tháo бр dàu 
nói ra khói DLC. 
Nói dung cu dác biét vào DLC. 
DUNG CU: 
Dàu nói SCS 070PZ-ZY30100 


DÀU NÓI SCS | 









3. Tháo dàu nói (Den) 2P cám bién ECT. 
Nối ngắn các cực đầu nối bằng 1 đoạn dây nói. 
NÓI:  Hồng/Trắng – Luc/Dó 


DÀU NÓI (Ben) 2P 
(bên dây/cực âm) 





Luc/Dó Hồng/ 
Trắng 


ĐOẠN DÂY NÓI 








4. Bật công tắc máy "ON" sau đó tháo đoạn dây nối ra 
khỏi đầu nói 2P cảm bién ECT khi đèn MIL nhập Bàn nol CO 
nháy (cài đặt lại dạng nhận) trong vòng 10 giây. 


) DÀU NÓI (Ben) 2P 
„ã (bên dây/cực âm) 


П 


| DOAN DÂY NÓI 

















Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-77 


PHU LUC ACA110CBF-B 
5. Kiém tra dén MIL có nháp nháy khóng. 
Sau khi tháo doan dáy nói, dén MIL s& bát dàu nháp nháy (dang thành cóng). 





























CD n 
1 | "m trong vóng 10 giáy. D] 0,3 giây. 
|| = : || 0,3 giây. 
1 | 0,1 giây. ' ' т П ' 
I I I 
C ' ' TUNES: Eee САМ BIÉN TP 
Yr MILON --4--2---- рр 1:291ây—¬ + ĐƯỢC CÀI ĐẶT 
› 27 THÀNH CÓNG. 
I I 





I 
CÔNG. | THIÉT LAP LAI DANG NHÁN DANG THÀNH CÓNG 
TÁC MÁY | 
ON ----- 
A 

#@ | 

Á EX2 
⁄ và vệ OFF т 


Nếu đoạn dây nói được nói hon 10 giây, đèn MIL sẽ 
sáng ON (dạng không thành công). Làm lại từ bước 
3. 


6. Văn công tác máy sang vị trí OFF. 
7. Nối đầu nối (Den) 2P cám biến ECT. 


` { 4 == = N y ) 7 
E oso ot ze ben) ih 


8. Tháo dung cu dác biét ra khói DLC. 
Кар ор đâu nói vào DLC và ráp nó vào vòng cao su 


DÀU NÓI SC ] NAP ĐÀU NOI 
ECM. | S | 4 
9. Dung xe trên chóng đứng. 

Làm nóng động cơ trong khoáng 10 phút. 

Nối đồng hồ tốc độ và kiểm tra tóc độ cầm chừng. 


TÓC ĐỘ CÀM CHỪNG: Tối thiểu 1.700 + 100 
(vòng/phút) 


Ráp ốp trên trước (trang 24-33). 


Nếu tốc độ cầm chừng ngoài tiêu chuẩn thì kiểm tra 
như sau: 


— Vận hành tay ga và hành trình tự do tay ga (trang 4- 
5). 

- R rỉ khí nạp . 

_ Điêu chỉnh vít gió сат chừng (trang 24-66). 

— Van từ cám chừng cao (trang 24-68). 








24-7 8 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


CÀI DAT THEO DÓ CAO 


Khi xe được chuyển từ vùng tháp so với mặt nước 
biển lên vùng cao (hơn 2.000 m so với mặt nước 
bién), hoặc từ vùng cao xuống vùng tháp thì thực 
hiện điều chỉnh dưới đây để đảm bảo lái xe ổn định. 
Điều chỉnh dưới đây phải được thực hiện khi sử 
dung xe tại độ cao so với mực nước bién. 

Đảm bảo mã hự hỏng DTC không luu trữ ở ECM. 
Nếu còn lưu trữ thì ECM không thể nhận được chế 
độ cài đặt. i 
Cài đặt theo độ cao cao hon so với mực nước biên 
sẽ không thực hiện được nếu động cơ khởi động 
trong suôt quá trình này. 


Lựa chọn chế độ chính xác theo khu vực giao xe. 


CHÉ ĐỘ 1: Từ khu vực cao (trên 2.000 m) xuống 
khu vực {һар 

CHÉ ĐỘ 2: Khu vực cao (2.000 — 2.500 m) 

CHÉ ĐỘ 3: Khu vực cao (2.500 — 3.000 m) 

CHÉ BÓ 4: Khu vực cao (3.000 — 3.500 m) 

CHÉ ĐỘ 1: 


Văn công tắc máy sang vị trí OFF. 
Tháo бр đầu nói ra khói DLC. 
Nôi dụng cụ đặc biệt vào DLC. 


DỤNG CỤ: 
Đầu nối SCS 070Р2-2ү30100 
Mở hết ga và giữ tay ga. 


Bật công tác máy ON. 


MIL sáng và nhấp nháy nhanh. A 
Khoảng З giây sau khi nhập nhanh bát даи, đóng và giữ 
tay ga khoảng hơn 3 giây. 


Nếu MIL không nhấp nháy nhanh, xoay công tắc 
máy tới "OFF” và thực hiện lại. 

Nếu không thể bắt đầu lại quy trình, kiểm tra lại xem 
DTC vẫn còn lưu trữ trong ECM không. 

Nếu DTC không lưu trữ, nhưng vẫn không thể thực 
hiện lại quy trình thì thay một ECM mới, tót và thực 
hiện lại. 


Khi CHÉ ĐỘ 1 được lựa chọn thành công, MIL sẽ lặp 
lại nhấp nháy ngắn 1 lần. 

Nếu hiển thị thành công, xoay công tắc máy tới "OFF" 
và thực hiện quy trình điều chỉnh tiếp theo(trang 24-80). 





PHU LUC ACA110CBF-B 


NÓI SCS 








^ 65 


Nháp nháy nhanh 





MIL ON 





Khoảng 3 giây sau khi 
nhấp nháy nhanh bắt — 
đầu, đóng và giữ tay ga 
khoảng hơn 3 giây. 





Dạng thành công 


(Một nhấp nháy ngắn lặp lại) — Xoay tới "OFF". 











Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-79 


PHU LUC АСА110СВЕ-В 





24-80 


CHÉ ĐỘ 2/3/4: 
Nói dung cu дас biét vào DLC (trang 24-79). 


Mở hết ga và giữ tay ga. 
Bát cóng tác máy ON. 


MIL sáng và bắt đầu nhấp nháy nhanh. ` 

Khoảng 3 giây sau khi nhấp nhanh bắt đầu, đóng/mở 
ga(đóng 0,5 giây/mở 0,5 giây) như thời gian tiêu chuân, 
đóng và giữ hơn 3 giây. 


CHÉ ĐỘ2:  Đóng/mở ga 1 làn 
CHÉ ĐỘ 3:  Đóng/mở ga 2 lần 
CHÉ ĐỘ 4:  Đóng/mở ga 3 làn 


e Nếu MIL không nhấp nháy nhanh, xoay công tác 
máy tới "OFF” và thực hiện lại. 

* Nếu không thể bắt đầu lại quy trình, kiểm tra xem 
DTC vẫn còn lưu trữ trong ECM không. А 
Nếu ОТС không lưu trữ, nhung vẫn không thé thực 
hiện lại quy trình thì thay một ECM mới, tót và thực 
hiện lại. 


MIL sẽ lặp lại nhấp nháy ngắn theo số lượng CHÉ ĐỘ 
được lựa chọn. 

Ví dụ, khi СНЕ ĐỘ 2 được lựa chọn, MIL sẽ lặp lại 
nhấp nháy ngắn 2 lần. | 

Nếu hién thị thành công như mong muốn, xoay công 
tắc máy tới "OFF" và thực hiện quy trình điều chỉnh sau 
đó (trang 24-80). 


* Nếu MIL bắt đầu nhấp nháy chậm trong bước này 
trước khi hiên thị thành công, xoay công tắc máy tới 
"ОЕЕ" và thực hiện lại. | 

e Nếu số làn MIL nhấp nháy và số CHÉ BÓ mong 
muón khác nhau, xoay cóng tác máy tói "OFF" và 
thuc hién lai. 


QUY TRINH BIÉU CHÍNH TIÉP THEO 


Tháo dung cu dác biét ra khói DLC. 

Ráp náp dàu nói vào DLC. 

Dựng xe trên chống đứng và khởi động động cơ. 

Đề nỗ cầm chừng khoảng 20 phút tùy thuộc vào nhiệt 
độ không khí và hâm nóng tới nhiệt độ hoạt động bình 
thường. 


Nối đồng hồ tốc độ và kiểm tra tốc độ cầm chừng. 


TÓC ĐỘ CÀM CHỪNG: Tối thiểu 1.700 + 100 
(vòng/phút) 


Nếu tốc độ cầm chừng ngoài tiêu chuẩn thì kiểm tra 
như sau: 


— Điều chỉnh vít gió cầm chừng (trang 24-66). 

— Vận hành tay ga và hành trinh tự do tay да. 
(trang 4-5). 

— Rob rỉ khí nạp. 

— Van từ cầm chừng cao (trang 24-68). 








Mở và giữ. 


— 


Xoay tói "ON". 


c? 
MILON  Nhấp nháy nhanh 


Khoáng 3 giáy sau khi nháp 4} 

nháy nhanh bắt đầu, đóng/mở z 
ga (đóng 0,5 giây và giữ 0,5 «€ ^W. 0.5 giây. 
giây), đóng và giữ hon 3 giây. s% 0,5 giây. 
x` Dóng 


và giữ. 








CHÉ ĐỘ 2: Đóng/mở ga 1 làn 
CHÉ ĐỘ 3: Đóng/mở ga 2 lần 7 
CHÉ ĐỘ 4: Đóng/mở ga 3 lần 


Dạng thành công 
(Lặp lại nhấp nháy ngắn) 











ĐẦU NÓI SCS 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





PHU LUC ACA110CBF-B 


BINH DU' TRÜ' KÉT TÁN NHIÉT 
ТНАО/ВАР 








Tháo nhu sau: TY- 










w Y 

— Hộp đựng đồ (trang 24-38) = — ÓNG TRÀN 
— Ông xi phông ad] 
— Ông tràn э ^N 
— Bu lông đặc biệt LIL, PIGET 
Xà dung dịch làm mát ra khói bình dự trữ. | 
Tháo binh dự trữ. Сап thận không làm hỏng các váu. VÁU LÒI 

Khóp уди binh dy Вар theo thứ tự ngược với lúc tháo. ÓNG XI PHÓNG 2 < 

trữ vào lỗ và dán p 

hưỡng trên chán 4 
bùn sau. 2 











THÁO DONG CO 


Dựng xe trên chóng đứng. — 


Tháo nhu sau: 

— Óp bên ống chính (trang 24-44) 

— Op duói (trang 24-45) 

— Kim phun (trang 24-71) 

Tháo ốc điều chinh phanh sau và chốt nói ra khói dây 
phanh sau. 

Kéo dây phanh ra khói giữ dây. 


Tháo bu lông kẹp dây và kẹp dây. 


Nới lỏng vít kẹp dây và tháo ống khí ra khỏi nắp máy 
trái. 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-81 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Tháo bu lóng Кер óng xàng và kep óng xàng ra khói óp 


ади quy lát. BULÓNG KEP ÓNG XĂNG Í 


+ Xe này sử dụng chất liệu nhựa cho các bộ phận của 
ống dẫn xăng. Không được làm cong hoặc xoắn 
ông. 


A 


KEP ÓNG XĂNG 


Nới lỏng ốc khóa dây ga, ốc điều chỉnh và tháo nó ra 
khỏi trông ga. А 
Tháo dây ga ra khói dán hướng dây và кер. 





Tách đầu nối 10P (Đen) bó dây động co ra khỏi giữ dây 
và tháo nó ra. 
Tháo bu lông và dây mát ra. 


ĐÀU NÓI 10P (ĐEN) 
BÓ DÂY ĐỘNG CƠ 








Tháo như sau: | DÀU NÓI2P MÔ. 


TO KHỞI ĐỘNG \ 






— Đầu nối 5P máy phát/cảm biến CKP 
— Đâu nói 2P mô to khởi động 


Tách các dây sau ra khỏi giữ dây: 


— Bó dây động cơ 
— Dây máy phát/cảm biến CKP 
— Dây mô tơ khởi động 


DÁN HƯỚNG DÁY 





24-8 2 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Tách сас dây sau ra khỏi kẹp dây: 

— Bó dây động cơ | 

— Dây máy phát/cám bién CKP 

— Dây mô to khởi động 

Tách các vấu dây sau ra khỏi khung: 
— Vấu bó dây động co | 

– Маи dây máy phát/cám bién СКР 
— Vâu dây mô to khởi động 


KẸP DÂY 


Tháo chup bugi ra khói bugi. 
Tách váu dây bu gi ra khói Ор két tån nhiét. 


Kẹp óng xi phông bång kẹp óng và tháo óng xi phông ra 
khói két tán nhiêt. 

Bit kín đầu nói két tản nhiệt. р 

Tách óng xi phóng ra khói dán huóng óng. 





Tránh làm hỏng сас Đỡ cho khung hướng lên trên. 
ren bu lông bắt 
giảm xóc sau, cần 
điều chỉnh độ cao 
của động cơ. 


Tháo bu lông bắt đầu trên giảm xóc sau. 


BU LÔNG BẮT ĐÀU TRÊN 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-83 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Đỡ cho khung hướng lên trên. 
Giữ bánh trước. 


Tháo ốc và bu lông bắt giá treo động cơ. 


Kéo nhẹ động cơ về phía sau dé tách và tháo nó ra khói 
khung, cân thận không làm hỏng сһап bùn sau. 





ÓC/BU LÔNG 


RÁP ĐỘNG CƠ 


Dó cho khung hướng lên trên. 
Giữ bánh trước. 





CAO SU GIẢM CHÁN 


Lắp cao su giảm chấn vào lỗ trên khung. 











Ráp bu lông bắt giá treo động cơ vào phía bên trái của 
xe. 


Siết tạm thời ốc giá treo động cơ. 





Dé ráp bu lông Вар và siết bu lông bắt đầu trên giảm хос sau. 
giảm xóc sau được 
rễ dàng, nâng nhẹ 
bánh sau và khớp 
bu lông vào lỗ bu 
lông. Văn chặt óc treo động cơ theo đúng mômen lực siết. 
Gạt chân сһдпд A Z 
dúng lén truóc khi MO MEN LUC SIET: А 2 А 
bát óc giá treo dóng Bu lông bắt đâu trên giảm хос sau 
РИ 69 N.m (7,0 kgf.m, 51 Ibf.ft) 





BU LÔNG ВАТ ĐÀU TRÉN 
w „Нин o7 





24-84 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Tháo nút và nói ống xi phông vào két tản nhiệt. 
Tháo kẹp ra khỏi ông xi phông. | 
Có dinh óng xi phóng vào dán huóng Опо. 


Đi bó dây hợp lý Nối chup bugi vào bugi. 
(trang 24-15). Có dinh vâu dây vào бр két tản nhiệt. 


Bi bó dây hợp ly Có định các váu dây sau vào khung: 


(trang 24-15). _ Váu bó dây động cơ 


— Vấu dây máy phát/cảm biến CKP 
— Vâu dây mô tơ khởi động 

Cố định các dây sau vào kẹp: 

— Bó dây động cơ : 

— Dây máy phát/cám biên CKP 

— Dây mô tơ khởi động 


Cố định các dây sau vào dẫn hướng: 

— Bó dây động cơ : 

— Dây máy phát/cám biên CKP 

— Dây mô tơ khởi động 

Nối theo thứ tự sau: 

— Đầu nối 5P máy phát/cảm biến CKP 
— Đâu nói 2P mô to khởi động 


DẪN HƯỚNG DÁY 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-8 Б 


PHU LUC ACA110CBF-B 
Nối đầu nối 10P (Đen) bó dây động co và cố dinh nó 
vào giá. | 
гар dây mát vào đúng vi trí, ráp và siét bu lông. 


РАО NÓI 10P BÓ | 
DÂY ĐỘNG CO 


^ i A 






Nói dây ga vào tróng ga. 
Có dinh dây ga vào dán huóng và kep. 


Đảm bảo hãm của _ Lắp kẹp ống vào đúng vi trí, ráp và siết bu lông. КЕР ОМС XĂNG 
Mapa dung мА; s, Хе này sử dung chát liệu nhựa cho các bộ phận của 
ông аап xăng. Không được làm cong hoặc xoắn 

ông. 





24-86 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Nói óng khí vào óp vách máy trái. 

Lắp kẹp ống nói theo góc độ tiêu chuẩn như hình bên. 
Siêt vít kẹp sao cho khe hở giữa hai đâu kẹp là 11 — 13 
mm (0,4 - 0,5 in). 





Khe hó: 
11 — 13 mm (0,4 — 0,5 in) 








Láp kep dày vào düng vi trí, ráp và siét bu lóng kep dáy. BU LÔNG КЕР DÂY чч 


Có dinh dây phanh sau bằng giữ dây. 
Кар chốt nói và óc điêu chinh. 
Điều chỉnh như sau: 


— Hành trình tự do tay ga (trang 4-5) 
— Hành trình tự do сап phanh sau (trang 4-17) 


Ráp theo trình tự sau: 


— Kim phun (trang 24-72) 
— Ор dưới (trang 24-45) 
— Op bên ông chính (trang 24-44). 


ÓC BIÉU CHÍNH 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-87 


PHU LUC ACA110CBF-B 


TRUC CAM 
KIÉM TRA ĐÓI TRONG GIÁM АР 
Tháo truc co (trang 9-8). T GIẢM ÁP 


Xoay giảm áp bằng tay. К 
Бат báo chác chán giám áp hoat dóng ёт và hói уе vi 
trí ban đâu bởi lực của lò хо. 


Nếu hỏng giảm áp thì cần thay thế cả bộ trục cam. 





ĐÀU QUY LÁT 
THÁO ВА/ВАР 
CÓ MÓ XU CO MÓ XU MÓNG CHẶN 


РАР ХА РАР НОТ L 


IN 


VÒNG НАМ 
LÓ XO 

г С ХО NGOÀI 

S 


` LÒ XO TRONG 







Л 


TRUC CÓ MÓ XU 
PÁP XÀ 






BU LÓNG НАМ TRUC 
CÓ MÓ 











> 
ШИГ фы z 7 
Khớp ló bu lông hãm | | = PHÓT THÀN XU РАР 
| ĐỀ LÒ Xo 
TRỤC CÓ MÓ XU 
PÁP HÚT Ў 
g 


DÁN HU'ÓNG XU РАР 


Л 


ХО РАР ХА 


= BU LÓN 
Khóp lỗ bu lông YEONG 
һат. 


TRUC CA : Khu vuc vóng bi 


M B 
7B : Váu cam 


: Bề mát xoay cam giám áp 





24-88 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


NGÀM PHANH 


Tránh dé dàu 
phanh {гап ra ngoài 
có thé phá huy chi 
tiét son, cao su 
hoàc пһиа. 

Che phú các chi tiét 
son, nhựa, cao su 
mót cách cán thán 
báng khán mém 
mói khi tién hành 
báo dưỡng hé 
thóng. 


Siét bu lóng ади 
đồng thời аду khớp 
nói ống phanh chạm 
vào vòng hãm. 


THÁO 

Xả dầu phanh (trang 16-7). 
Tháo như sau: 

Bồ phanh (trang 16-9) 
Bu lông dâu/đệm kín 

— Bu lông bát ngàm phanh 
— Ngàm phanh 


z 


RAP 


Кар ngàm phanh trước vào chân giảm xóc bên trái. 
Ráp bu lông bắt ngàm phanh mới và siết chúng theo 
lực siết quy định. 


MÔ MEN LỰC SIÉT: 30 N.m (3,1 kgf.m, 22 Ibf.ft) 


Nói óng phanh vào ngàm phanh bàng bu lóng ади và 
đệm kín mới. 


Siết bu lông dầu theo lực siết quy định. 
MÔ MEN LỰC SIÉT:34 N.m (3,5 kgf.m, 25 Ibf.ft) 


Ráp bố phanh (trang 16-9). 
Để dầu phanh và xả khí hệ thống thủy lực (trang 16-7). 


ÓNG PHANH BU LÔNG DÀU 


34 N:m (3,5 kgf-m, 25 Ibf-ft) 
(еу q) 
š SS 
Ф 


DEM Кім 


NGÀM PHANH 





tố” 





чи 


BU LÔNG ВАТ NGÀM PHANH 
30 N:m (3,1 kgf-m, 22 Ibf-ft) 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-89 


PHU LUC ACA110CBF-B 
THÁO RÃ/RÁP 
Tháo như sau: 
— Giá ngàm phanh 


— Chup chắn bụi chốt giá ngàm phanh 
— Lò xo bô phanh 


Phủ một tắm khăn lên piston. 


Không dùng khíáp Đặt thân ngàm phanh sao cho piston hướng xuống và 
suất cao hoặc đề ló đưa đầu súng khí qua công nạp dé tháo piston. 
thôi khí quá дап Tháo các phớt chắn bụi và phót piston. 
công nạp. 
Ráp theo thứ tự ngược lại lúc tháo. 


* Tra mỡ silicone vào phót chắn bụi và chụp cao su 
chốt giá ngàm phanh. 





* Bói dầu phanh vào piston và phót piston. 
* Thay mới phót chán bui và phót piston. 


ч» SIE PHOT CHÁN BỤI 
SH C 


CHUP CHÁN BUI CHÓT GIÁ NGÀM PHANH 












GIÁ NGÀM PHANH 


Z 
s> ё PHÓT PISTON E. 


"MSN CHUP CHÁN BUI CHÓT 
GIÁ NGÀM PHANH 


LÒ XO BÓ PHANH 


Ráp piston ngàm phanh với 
đầu mở hướng về bố phanh. 











VAN ХА KHÍ 


„ФА. (0,6 kgf-m, 4,4 Ibf-ft) 


ƒ+—— THÂN NGÀM PHANH 


З 7^) 
PISTON NGÀM PHANH 
KIÉM TRA 


Kiém tra xy lanh ngàm phanh xem có bi khía, xuóc 
hoác hóng khóng. 


*: Tra tói thiéu 0,4 g më silicon 


Do duóng kính trong xy ngàm phanh. 
GIỚI HAN SỬA CHỮA: 32,090 mm (1,2634 in) 


Kiểm tra piston ngàm phanh xem có bi khía, xước hoặc 
hỏng không. 


Đo đường kính ngoài piston ngàm phanh. 
GIỚI НАМ SỬA CHỮA: 31,94 mm (1,257 in) 








24-90 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


С!АМ ХОС 


Dó ngàm phanh 
truóc bàng mót 
doan dáy dé nó 

khóng bi treo trén 
óng phanh truóc. 

Khóng xoán óng 

phanh. 


THÁO 
Tháo nhu sau: 


— Chắn bùn trước (trang 3-4) 

— Bánh trước (trang 14-7) 

— Ngàm phanh trước (trang 24-89) 

Tháo bu lông và kẹp ống phanh ra khỏi giảm xóc trước 
bên trái. 

Tháo bu lông kẹp phía trên của cầu giảm XÓC. 

Nới lỏng bu lông phía dưới của câu bắt giảm xóc và 
tháo 2 giảm xóc trước. 

RÁP 

Lắp ống giảm хос vào сб lái. 

Ráp bu lông phía trên của cầu bắt giảm xóc. : 

Văn chặt bu lông bát câu dưới giảm хос theo lực siét 
quy định. 


MÔ MEN LỰC SIÉT: 64 N.m (6,5 kgf.m, 47 Ibf.ft) 
Ráp kep óng phanh và siét chát bu lóng. 
Кар theo trinh tự sau: 


— Chán bün truóc (trang 3-4) 
— Bánh trước (trang 14-7) 
— Ngàm phanh trước (trang 24-89) 


BÌNH ĐIỆN 


Nói cực dương 
trước sau đó nói 
cực âm sau. 


TỤ ĐIỆN 


Đi dây tụ điện chắc 
chắn (trang 24-15). 


THÁO/RÁP 
NOTE: 


* Luôn vặn công tắc máy đến vị trí OFF trước khi tháo 
bình điện. 


Мап công tắc máy sang vị trí OFF. 
Tháo ốp trên trước (trang 24-33). 
Tháo kẹp bằng cách tháo vít và đệm. 


Tháo các vít cực bình điện và tháo bình điện. 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


THÁO/RÁP 

Tháo ốp dưới trước (trang 24-43). 

Xoay công tắc máy sang vị trí OFF. 

Tháo đầu nối 2P tụ điện. : 

Tháo tụ điện bằng cách tách nó ra khỏi dẫn hướng. 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


PHU LUC ACA110CBF-B 











GIẢM ХОС 


BU LÔNG DU ÓI 


GIẢM ХОС 
KEP ÓNG PHANH 

















\ 
ВЇМН BIÉN 


САС vÍT 











BÌNH ĐIỆN 








Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-91 


PHU LUC АСА110СВЕ-В 
TIÉT CHÉ/CHÍNH LU'U 





24-92 


ТНАО/ВАР 
Tháo ốp trước phải (trang 24-35). 
Xoay công tắc máy sang vị trí OFF. 


Tháo đầu nối 6P của tiết chế/chỉnh lưu. 
Tháo 2 bu lông và tiét chê/chỉnh luu. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


KIÊM TRA HỆ THÓNG 
Tháo ốp trước phải (trang 24-35). 


Tháo đầu nối 6P tiết chế/chỉnh lưu và kiểm tra tiếp xúc 
có bị lỏng hay đâu cực bị mòn không. 
Nếu điện áp sạc đọc được (trang 17-13) vượt quá 


thông số kĩ thuật, kiểm tra các cực đầu nối tiết chế/ 
chỉnh lưu (bên bó dây) như sau: 

















Mục Cực Thông số 
Dây sạc bình Đỏ/Trăằng (+) và  |Điện áp bình điện 
điện Mát (—) nên ghi vào 
Dây cuộn sạc Vàng và 0,2-1,00 
Mát (—) (tại 20°C/68°F) 
Dây mát Lục và mát Phải liên tục 














TIẾT CHÉ/ 
CHỈNH LƯU 


ĐÀU NÓI 6P (Đen) TIẾT 
CHÉ/CHỈNH LƯU 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 





Néu tát cà các bó phàn сйа hë thóng sac hoat dóng 
bình thường và không bị lỏng các đâu nói thì thay thê 
bộ tiêt chê/chỉnh lưu. 





DÀU NÓI 6P (Ben) 
TIẾT CHÉ/CHỈNH LƯU 





CHÉ/CHỈNH LƯU 





ĐÀU NÓI 6P (Đen) TIẾT 
CHÉ/CHỈNH LƯU 














Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-93 


PHU LUC АСА110СВЕ-В 
RO LE ĐÈN BÁO RÉ 





24-94 


KIÉM TRA 


Trước khi tiến hành kiểm tra hệ thống, kiểm tra như 
sau: 


— Tình trạng bình điện 

— Cháy bóng đèn hoặc điện áp đèn không đúng tiêu 
chuân ` 

— Cháy câu chì | : 

— Chức năng công tắc máy và công tác đèn báo rẽ 

— Lỏng đâu nôi 

— Hoạt động của còi 

Tháo ốp trước tay lái (trang 24-36). 

Tháo đầu nối 2P rơ le báo rẽ ra khỏi rơ le. 


Ngắn các cực đầu nối 2P rơ le đèn báo rẽ bên bó dây 
bằng một đoạn dây nồi. 


NÓI: Đen -Xám 

Bật công tắc máy ON. 

Kiểm tra đèn báo rẽ bằng cách bật công tắc ON. 

Nếu đèn sáng có nghĩa là rơ le đèn báo гё hỏng hoặc 
môi nỗi tiép xúc kém. 


Nếu đèn không sáng, bó dây bị đứt. 


ĐOẠN DÂY NÓI 
ES DÀU NÓI 2P ROLE BÁO RÉ 


TIÉT CHÉ 














CÀU CHÌ 


10A CÓNG TÁC 
ĐÈN BÁO RÉ 


Từ RO LE CHÍNH 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





PHU LUC ACA110CBF-B 
ĐÈN SOI BIÉN SÓ 
THAY BÓNG ĐÈN 


Tháo các vít ra. 





| BÓNG BËN SOI BIÉN SÓ 
Cán thận không làm Tháo chụp đèn sau vé phía sau. CHỤP ĐÈN 
hỏng các chụp dèn. Tháo bóng đèn soi biển số ra khỏi dui đèn và thay mới. | SOI BIẾN SỐ 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. = 
MÔ MEN LỰC SIÉT: Viít chụp đèn soi biển số e=_=—ƒ а 
1 N.m (0,1 kgf.m, 0,7 Ibf.ft) —— 3Ÿ 


CÁC VÍT 





THÁO/RÁP 
Tháo ốp đèn soi biển số (trang 24-40). 
Tháo đầu nối dây đèn soi biển số. 









BỘ ĐÈN SOI BIÉN SÓ 





Tách kẹp dây ra. 

Tháo 2 ốc và bộ đèn soi biển só. 

MÔ MEN LỰC SIÉT: Óc bắt bộ đèn soi biển số 
4,3 N.m (0,4 kgf.m, 3 Ibf.ft) 


Đi bó dây hợp lý 


(trang 24-18). Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


ОР ĐÈN SOI BIÉN SÓ 


ĐÀU NÓI gay) 











ĐÈN TRƯỚC 


THAY BÓNG ĐÈN 
Tháo ốp cạnh trước (trang 24-43). 





Tháo nắp chắn bụi ra khỏi bộ đèn pha. 
Tháo đầu nối 3P đèn pha. BÓNG ĐÈN PHA 
Tháo bóng đèn pha bằng cách xoay ngược kim đồng 
hô. 

Lắp bóng đèn pha vào bộ đèn pha bằng cách xoay theo 
chiều kim đồng hồ. 

Nối đầu nối 3P đèn pha. 


ОР СНАМ BỤI 


Lắp nắp chán bui với dấu TOP hướng lên trên. 





ĐÀU NÓI 3P 
DÁU "TOP" 














Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-9 5 


PHU LUC ACA110CBF-B 
THÁO/RÁP 
Tháo nhu sau: 


— Óp ống chính (trang 24-34). 
— Ор trước (trang 24-35). 


Tách váu dây ra khỏi khung và tháo đầu nối 9P (Den). 


Tháo hai bu lông ra khỏi đèn pha. | 
Tháo bộ đèn pha đồng thói tách váu ra khỏi lỗ trên 
khung. 


Đi bó dây hợp lý 


(trang 24-18). Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 








24-96 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 
ĐÈN TÍN HIỆU BÁO RÉ TRƯỚC 


THAY BÓNG ĐÈN 
Tháo ốp cạnh trước (trang 24-43). 





| BÓNG ĐÈN BÁO RÉ TRƯỚC 
Tháo dui dén báo ré truóc ra khói cum dén báng cách 
xoay ngược chiều kim đồng hò. 

Tháo bóng đèn ra khỏi đui đèn và thay thế bóng đèn 
mới. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


DUI ĐÈN 





THÁO/RÁP 
Tháo ốp cạnh trước (trang 24-43). 





: ĐUI ĐÈN 
Tháo đui đèn báo rẽ trước ra khỏi cụm đèn bằng cách 
xoay chúng ngược chiều kim đồng hó. 

Tháo bóng đèn ra khỏi đui đèn và thay thế bóng đèn 
mới. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 





(Wr 


Rs 


BÓNG ĐÈN BÁO RÉ TRƯỚC 











ĐÈN VỊ TRÍ 


THAY BÓNG ĐÈN 
Tháo ốp trên trước (trang 24-33). 





DUI ĐÈN 
Tháo đui đèn vị trí ra khỏi cụm đèn bằng cách xoay 
ngược chiều kim đồng hồ. 

Tháo bóng đèn ra khỏi đui đèn và thay thế bóng đèn 
mới. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 








BÓNG ĐÈN VỊ TRÍ 











Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-97 


PHU LUC ACA110CBF-B 


ĐÈN PHANH/SAU 
KIÉM TRA DÉN PHANH/SAU 


Xoay cóng tác máy tói "ON" và kiém tra hoat dóng dén 
phanh/sau. 

Kiém tra tát cá các LED trong bó dén phanh/sau có 
sáng khi bóp phanh trước và/hoặc tay phanh sau 
không. 


Nếu có LED nào không sáng, thay thế bộ đèn phanh/ 
sau. 


THÁO 
Tháo như sau: 
— Óp thân phải (trang 24-41) 


Tháo bu lông đặc biệt bắt bình dự trữ. 
Tháo đâu nói 6P đèn phanh/sau ra. А 
Tách dày деп phanh/sau ra khói Кер và dán huóng. 


Tháo nhu sau: 


— Vít đặc biệt từ chán bùn sau 
— Hai уйдёт vào bộ đèn phanh/sau 


z 


RAP 


Ráp theo trinh tu sau: 


— Vít đặc biệt trên chán bùn sau 
— Hai vít/dém từ bộ đèn phanh/sau 













9 z 
e e 


A 


ĐÈN PHANH/SAU çN 













BULÔNG 
ĐẶC BIỆT 


KẸP DÂY/ 






ĐẦU NÓI 6P 


AXA тшш VÀ `“ 


VÍT/ĐỆM _.. 





vo 
VÍT ĐẶC BIET j 


VÍT/ĐỆM ~_ 


— 
- 





\ 
МЇТ DAC BIET 
- x —mami 





24-98 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 


Ráp bu lông đặc biệt bát binh dự trữ. 












Đi bó dây hợp lý Nói đầu nối 6P đèn phanh/sau. _ . 
(trang 24-15). Бар dày dén phanh/sau vào кер дау và dán huóng. КЕР ОАҮ/ОАм [| 
Кар theo trinh tự sau: HUONG 


— Óp thân phải (trang 24-41) 


N 


ĐÈN TÍN HIỆU BÁO RÉ SAU 
THÁO/RÁP 
Tháo ốp giữa sau (trang 24-39). 
Tháo các vít ra. 


Cán thận không làm Tách lẫy/vẫu từ rãnh/lỗ bằng cách kéo bộ đèn phanh/ 
hỏng các lẫy và sau về phía sau. 


rānh. Tháo dàu nói 2P ra khỏi bộ đèn báo rẽ. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


BÊN TRÁI: 


CÁC VÍT 


RÃNH CÀI 


ĐẦU NÓI 2P 


ĐÈN TÍN HIỆU BÁO RÉ 


VẦU LOI LÃY CÀI 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-99 


PHU LUC ACA110CBF-B 


THAY BÓNG ĐÈN 
Tháo ốp giữa sau (trang 24-39). 
Tháo các vít ra. 


Kéo nhẹ bộ đèn báo rë về phía sau và tháo ra. : 
Tháo dui đèn bằng cách vặn nó ngược chiêu kim đông 
hô. 

Tháo bóng đèn báo rẽ ra khỏi đui đèn và thay mới. 

Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


ĐÈN CÔNG TÁC МАҮРЁМ HỘP ĐỰNG 


DO 





24-100 


KIÉM TRA DÉN LED 
Kiém tra hé thóng xác dinh vi trí xe (trang 24-31). 


Kiém tra dén LED có sáng khi hé thóng xác dinh vi trí 
hoat dóng khóng. 


Nếu LED nào không sáng thì thay mới. 


THÁO/RÁP 

DÉN CÓNG TÁC MÁY 

Tháo óp trén truóc (trang 24-33). 
Tháo dàu nói dén cóng tác máy. 








ĐUI ĐÈN BÓNG ĐÈN 


` 





CÁC VÍT 


ĐÈN BÁO RẼ 




















f 
ZÍ 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 











PHU LUC ACA110CBF-B 


DÉN HOP BUNG DÓ 

Mó khóa yën ra. LÁY СА! 
Cán thận không làm Tách các láy trén dén hóp dung dó ra khói ránh trén 
hỏng các váu, láy và hộp đựng đô. 

rānh. Tháo đầu nói đèn hộp đựng đồ. 

Tháo như sau: 
— Nắp đèn hộp đựng đồ 
— Chụp đèn | 
— Bén hóp dung dó 





Khóp rãnh vào Іду. Кар theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


ĐÈN HỘP ĐỰNG ĐÒ: MÓC CÀI 







ĐÈN HỘP ĐỰNG BÓ (LED) 


МАР ĐÈN HỘP ĐỰNG ĐÒ 
CHỤP ĐÈN 


ĐỒNG HÓ TÓC ĐỘ 
THÁO/RÁP 
Tháo ốp sau tay lái (trang 24-37). 





ĐẦU NÓI CÁC VÍT 





Tháo các đầu nối sau: 

— Đầu nối 3P công tắc pha/cốt 

— Xoay đâu nói 3P công tác báo ré 

— Đâu nói (Đen) 3P công tác còi 

— Đâu nội (Đen) ЗР công tác dé 

— Đâu nôi 4P công tác đèn 

Tháo 5 vít và bộ đồng hồ tốc độ ra khỏi ốp sau tay lái. 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


ĐỒNG HÒ TÓC ĐỘ 


ÓP SAU TAY LÁI 














Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-101 


PHU LUC ACA110CBF-B 
THÁO RÃ/RÁP 
Tháo như sau: 
— Ro le đèn báo гё 
— Bui bóng đèn 
— Các vít cực và các cực dây ` БЫР 
— Vit kẹp dây và bó dây phụ đông hó tóc độ 
— Bôn vít và kính dónghó ` 
— Мар đông hó tóc dó/dóng hô báo xáng . ; 
— Hai ví/dém bộ đông hó và bó đồng hó tóc dó/dóng 
hó báo xáng 
— Bộ đèn báo nhiệt độ dung dich làm mát 
— Nắp dưới đông hồ 


Ráp theo thứ tự ngược lại lúc tháo. 
* Cán thận không dé lại dấu tay lên bảng đồng hồ. 
* Đi bó dây công tơ mét nhu hinh vẽ. 


i ; Я ВО РЕМ ВАО NHIÉT РО 
RO LE РЕМ ВАО RÉ DUNG DICH LÀM MÁT DÓNG HÓ TÓC ĐỘ/ 


KHUNG DU'ÓI BÓNG HÓ DÓNG HÓ BÁO XÁNG 







ĐUI BÓNG ĐÈN 


: DÂY ĐÒNG HÒ 
VÍT CỰC ĐÒNG 
HÒ BÁO XĂNG 


VÍT CỰC ĐÈN BÁO NHIỆT 
ĐỘ DUNG DỊCH LÀM MÁT 


ÓP ĐÒNG HÓ 


BI DÂY DÓNG HÓ TÓC BO: BËN CHÍ THI BÁO PHA (Bu, G) ĐÈN ĐỒNG HÓ (BI/Br) MIL 
(BI/Br, Bu/W) 








DÉN CHÍ THI BÁO 


ĐÈN CHỈ THI BÁO EN СЕ 
RÉ TRÁI (О, G) 


RÉ PHẢI (Lb, G) 


DÂY ĐÈN BÁO XĂNG (Y/W) 


ĐÈN BÁO NHIỆT ĐỘ DUNG А š А x 
DAY BEN BẢO XANG (G/BI) 


DICH LÀM MÁT (BL/Br) 


ĐÈN BÁO NHIỆT BÓ DUNG DÂY ĐÈN BÁO XĂNG (BI/Br) 
DỊCH LÀM MÁT (Lg/R) 





24-1 02 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


DÉN BÁO NHIÉT BÓ DUNG DICH ГАМ 


MÁT 


Khóng аё các cuc 
nói nhau bàng doan 
dáy trong thói gian 
dài vi nó có thé làm 
hỏng đèn chi thị. 


KIÉM TRA HÉ THÓNG 


* Реп báo nhiệt độ dung dịch làm mát sáng khi nhiệt 
dó dung dich làm mát cao hon nhiét dó quy dinh. 

* Trước khi thực hiện kiểm tra hệ thống, đảm bảo 
chắc chắn các mục sau là bình thường. 
— Hệ thống làm mát 
— Tình trạng bình điện 
— Cháy cầu chì 
— Các đèn đồng hồ khác 


Bật công tắc máy ON và kiểm tra đèn báo nhiệt độ 
dung dịch làm mát. 

Khi động cơ nguội thì đèn báo sẽ không sáng. 

Tháo nắp bảo dưỡng ra (trang 24-38). 

Tháo đầu nối 2P (Đen) cảm biến nhiệt độ dung dịch làm 
mát động cơ (ECT). 

Ngắn cực đầu nối cảm biến ECT bên bó dây bằng một 
dây nỗi. 


NÓI:  Hồng/Trắng — Luc/Dó 


Xoay công tắc máy ON và kiểm tra đèn chỉ thị. 
Đèn báo sẽ sáng. 
Nếu đèn báo sáng khi động cơ nguội, kiểm tra như sau: 


— Dây Lục nhat/Dó giữa đồng hồ và ECM có bị ngắn 
mạch không. 

- Dây Hồng/Trắng giữa cảm biến ЕСТ và ECM có 
ngàn mạch không. 

— Cảm biến ECT (trang 6-45) 

— Bộ đèn chỉ thị có bị ngắn mạch không 


Nếu đèn báo tắt khi ngắn cực đầu nối cảm biến ECT thì 
kiêm tra như sau: 


— Dây Lục nhạt/Đỏ giữa đồng hồ và ECM có bị đứt 
mạch không. 

— Dây cảm bién ECT có bị đứt không 

— Bộ đèn có bị đứt mạch không 


Nếu thông tin trên là bình thường, thì thay thế ECM mới 
sau đó kiêm tra lại. 


PHU LUC ACA110CBF-B 





ĐÈN CHỈ THỊ 














РАО NÓI 2P (ĐEN) ; 
CẢM BIÉN ECT 











ĐÈN BÁO NHIỆT ĐỘ 
DUNG DỊCH LÀM MÁT 














>< CÀU CHÌ 
ü PHU 10А 
Lg/R 
từ 
РАВ ROLE 
ECM CHÍNH 
ĐOẠN DÂY NÓI 
DÀU NÓI 2P (DEN) 


CẢM BIÉN ECT 











Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


24-103 


PHU LUC ACA110CBF-B 


ĐIỆN TRỞ 





24-104 


KIÉM TRA 





Tháo ốp dưới trước (trang 24-43). 

Tháo đầu nối dây Hồng điện trở. 

Đo điện trở giữa cực dây Hồng bên điện trở và mát. 
TIÊU CHUẢN: 9,5 — 10,5 О (20°C/68°F) 


Nếu giá trị đo được vượt quá tiêu chuẩn thì thay thế 
điện trở mới. 








ĐIỆN TRỞ 





THÁO/RÁP 

Tháo ốp dưới trước (trang 24-43). 
Tháo đầu nối dây Hồng điện trở. 
Tháo bu lông và điện trở. 

Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 








PHU LUC ACA110CBF-B 
НЕ THONG XÁC BINH VI TRÍ XE 


Chia khóa chính tích hop các mach điện tử. Không 
được làm roi và va đập chia khóa chính vào vật 
cứng và không được dé nó ở nơi mà nhiệt độ có thé 
tăng lên. Không để chìa khóa chính trong nước với 
thời gian kéo dài như để trong ачап áo khi giặt. 

* Hé thóng xác định vi trí xe có thể lưu trữ 3 mã điều 
khiển từ xa (Ba mã có thể được đăng ký. ) 

* Không để điện thoai di động hoặc các thiết bị có 
sóng radio trong hộp đựng đồ. Tần số sóng radio sẽ 
làm gián đoạn hệ thống xác định vị trí xe. 

- Không được sửa đổi hệ thống xác định vị trí xe vì có 
thê dẫn đến bị sai. 

* Thay LED và loa chính hiệu. 

• Trước khi cài đặt và đăng ký chia khóa chính, đảm 
bảo nút kích hoạt hoạt động bình thường và không ở 
chế độ im lặng. 


QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHÌA KHÓA 
CHÍNH MỚI 


Khi chìa khóa chính bị mát hoặc cần thêm chìa khóa 
chính dự phòng: 





Lấy chìa khóa chính mới. 
Сат chìa khoá chính vào công tắc máy. 


Văn công tắc máy từ vị trí OFF tới ON. 

Trong vòng 5 giây, thì nhắn nút kích hoạt 1 lần sau đó 
xoay chìa khóa chính từ ON tới OFF. 

Lặp lại quy trình trên 3 lần. 

Trong vòng 5 giây, xoay chìa khóa chính từ OFF tới 
ON. Nhắn nút kích hoạt để nhập chế độ đăng ký chìa 
khoá chính(đèn sáng và loa kêu). 

Trong vòng 10 giây, thì lại nhắn nút kích hoạt một lần 
để đăng ký chìa khóa chính(đèn sáng và loa kêu), sau 
đó xoay chìa khóa chính từ ON tới OFF. Chìa khóa 
chính mới sẽ được đăng ký. 


CÀI DAT MỨC ÂM LUONG 
Chèn chìa khoá chính vào công tắc máy. 


Мап công tắc máy từ vị trí OFF tới ON. 

Trong vòng 5 giây, thì nhắn nút kích hoạt 2 lần sau đó 
xoay chìa khóa chính từ ON tới OFF. 

Lặp lại quy trình trên 3 lần. 


Trong vòng 5 giây, vặn công. tắc máy từ vị trí OFF tới 
ОМ và nhàn nút kích hoạt 1 lần để nhập chế độ cài đặt 
(đèn sáng và loa kêu) 

Trong vòng 60 giây, nhắn nút kích hoạt một lần để cài 
đặt mức âm lượng loa, sau đó xoay chìa khóa chính từ 
ОМ tới OFF.Mức âm lượng loa sẽ được cài đặt. 














CÀI DAT KIỂU ÂM THANH 
Chèn chìa khoá chính vào công tắc máy. 


Văn công tắc máy từ vị trí OFF tới ON. 

Trong vòng 5 giây, thì nhắn nút kích hoạt 3 lần sau đó 
xoay chìa khóa chính từ ON tới OFF. 

Lặp lại quy trình trên 3 lần. 

Trong vòng 5 giây, vặn công tắc máy từ vị trí OFF tới 
ON và nhán nút kích hoạt 1 lần để nhập chế độ cài đặt 
(đèn sáng và loa kêu). 


Trong vòng 60 giây, nhắn nút kích hoạt một làn dé cài 
đặt kiểu âm thanh loa, sau đó xoay chia khóa chính từ 
ON tói OFF.Kiéu ат thanh loa së duoc cài dát. 





Tài liệu miễn phí: hftps://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 24-1 0 Б 


PHU LUC ACA110CBF-B 


CHÉ ĐỘ IM LANG TAM THỜI 
Nhắn và giữ nút kích hoạt 2 giây. 





CHÌA т) CHÍNH 
LED trën chia khóa chính së thay đổi từ luc sang đỏ thì 


hệ thống xác định vị trí xe sẽ được cài đặt chế độ im 
lặng tạm thời. 


Thực hiện quy trình tương tự để thoát chế độ im lặng 


tạm thời. ^ 
LED (Bi ót 


phát quang) NUT KÍCH HOAT 











KIÉM TRA 
Trước khi tiền hành kiểm tra hé thống xác dinh vi trí xe, 
kiém tra nhu sau: 


— hé thóng khóng cài dát ché dó im láng 

— tinh trang binh dién 

— cháy саи chi du phóng 

— lỏng dàu nói 

— hé thống điện khác vận hành binh thường 


HE THÓNG XÁC BINH VI TRÍ XE HOAT DONG BINH 
THƯỜNG NHU'NG CHUONG KHÔNG КЕЧ 
* Hóngloa 


HE THÓNG XÁC BINH VI TRÍ XE KHÓNG DÁP LAI 
* Hóng bó nhàn tín hiéu 


BO МНАМ TÍN HIỆU 
THÁO/RÁP 
Tháo ốp thân phải xe ra (trang 24-41). 
Tháo đầu nối 10Р (Đen) bộ nhận tín hiệu. 


Tháo bộ nhận tín hiệu bằng cách tách ra khỏi dẫn 
hướng. 


Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 








24-1 06 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


LOA 


KIÉM TRA ВО NHÂN TÍN HIEU 
1. Kiểm tra dây mát BO NHẠN TÍN HIEU 


* Truóc khi kiém tra, dàm Бао binh dién duoc sac 


dày và cầu chi phu trong tinh trang binh thường. 
Ván cóng tác máy sang vi trí OFF. 
Tháo đầu nói 10Р (Den) BO NHAN TÍN HIEU. 


Kiểm tra thông mach giữa đầu nói 10P (Đen) bộ 
nhận tín hiệu cạnh bó dây và mát. 
DỤNG CỤ: 


Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 


NÓI: Luc- Mát 
Có thóng mach khóng? 
со -SANG BU'ÓC 2. 
KHÓNG-Bu't mạch dây Luc. 


2. Kiém tra dây nguồn BO NHẠN TÍN HIEU 
Ván cóng tác máy sang vi trí OFF. 
Tháo đầu nói 10Р (Den) BO NHAN TÍN HIEU. 


Kiểm tra thông mach giữa đầu nói 10Р (Den) BO 
NHAN TÍN HIỆU cạnh bó dây và mát. 
DUNG CU: 


Đầu dò kiểm tra 07ZAJ-RDJA110 


NÓI: Den/Nàu - Mát 


Có thóng mach khóng? 


có -Thay mới BO МНАМ TÍN HIỆU loại tốt và 
kiêm tra lại. 


KHÓNG-But mach dây Đen/Nâu. 


THÁO/RÁP 
Tháo ốp thân phải xe ra (trang 24-41). 


Tạm thời tháo bộ nhận tín hiệu bằng cách tách ra khỏi 
dân hướng. 


Tháo đầu nối dây. 
Tháo bu lông và loa. 
Ráp theo thứ tự ngược với lúc tháo. 


Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


PHU LUC ACA110CBF-B 





ĐẦU NÓI (Đen) 10Р BO NHẬN 
TÍN HIỆU (bën dây/cực âm) 


— ==. 


fff 
|| panan 











5 Luc 














DÀU NÓI (Ben) 10P BO NHÀN 
TÍN HIỆU (bên dây/cực âm) 


Đen/Nâu 


























24-107 


PHU LUC ACA110CBF-B 


СНЇА KHÓA CHÍNH 
THAY THÉ PIN ВО BIÉU KHIÉN 


* Khóng cham vào mach hoác cuc. Vi có thé gây ra 
su có. 

* Cán thận tránh vỡ không được làm xước nắp chóng 
thắm hoặc bụi Бап lọt vào. 

* Không tháo mạnh thân bộ điều khiển từ xa. 


Tháo rã nắp chìa khóa chính bằng cách tháo vít. 


Tháo bộ điều khiển bằng đồng tiền xu hoặc đầu tua vít 
2 cạnh có bọc vải mêm đề chèn vào rãnh bên dưới của 
bộ điều khiển từ xa. 

Thay pin mới với dấu âm (-) hướng lên. 

LOẠI PIN: CR 1220 

Đóng 2 nửa bộ điều khiển cùng về phía sau. 


* Đảm bảo nắp chống thám đặt đúng vào vi trí của nó. 
+ Xác nhận khe hở đông bộ giữa пар trên và dưới bộ 
điêu khién. 





24-108 





С сха ) 














МАР CHÓNG ТНАМ 





Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 





PHU LUC АСА110СВЕ-В 


SO ĐÒ DÀY ĐIỆN 


> 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SNDRIVWONDOHO : ЛОО ЧОЛОО ag [rana | wna| А |ыопоо ng M | ng |ao1ool |o | ю | ai |ao1oo | |g ig |молоо 
AS BURNS OTO ОЮ! * 9/A| 9 |uo102| | 61 pana| 40709 ОЮ ол ОЮ 1 жоол 
яма qas ч 
DE Hsnd Hsnd (м) N 4430 
SEU uen нае | o СО СТО OjO ОЮЮ 
ame |а тїн | na . ЕЕЕ a344 [ OOl н ОН! no 
39NVHO MOTA | А з | 20| 1н іо noa 1s он iva TH | от лм| м |чм Hvg|iv8 
NMONS ovia | I8 MS ĐNLIHĐIT MS Haluvis MS NHOH MS YANNIG MS TVNƏIS МЫП MS NOILINƏI 
чаяпәзн 
МОЈУМЫЗІЛУ — (HOlVInO3H  р---------------- 
WHOSN3S 
= лалал айпа І 
! roo А 
ЕЛ] | лошмо! tioSN3S © u3zzng 
WIESEN, ONG I T SE 3AWA MOSN3S MOSN3S MOSN3S ыала 
= m | 1 QOIN3IOS 123 КД dl JOVE УММУ HOLIMS HOLIMS 
T i D ra 1 аму1$ HƏLIMS TVNƏIS HOLIMS 
o 1 H = 1 ЕЕ NYOH NHOH NYAL MN3WWIG 
' z a 
T z SaL Fo г] Б» š 
£ am ERSTER 
] > e 
==т== T z a [3 сє ng 
En “Ыы 77 Aue d d “H Tư TH 
soc 2g s d i$ Pius 8| es oeg [ID XL 
B f $2 $58 $eegsocvg Eg отк тер MOL AZL 
z = * ki TVN9IS NYNL 
ЕН Š m Ы 13431.1NOM4 
E z lÍ 
| E МӮЕ AZE 
1: г ез ^ 1H9r1 NOLLISOd 
fg 4 | 
* [ы MS JAVY uva 
DO 17 n *—Hà * [77 
" ва eg 5 
an # в РЕ 9 Е 
888 т^ 
MS AZ LLL © MM j dE Ho IH! е, 
1H9I]3§N39I1 
TTT э ME AZL 
5 ета) Nel = уз. 582 E лум мып 1431 
т E MEL лг 
i-o MOLVOIONI 144494 
ở W2 AC 
° вт вт MOJVOIGNI LHOI1IH 
ue) | Lun 
ra wg: муле 
MOL AZL wA] | См T 1HOH зїї 
"WNOIS NHñL УУЗУ 1431 а-а 1 nh 
аә | En лю м + 
A cl oro kế: † esp P> 4 i 1H9H YILIN 
an 9 1+ a-| | Fa " B 
aa- | Fon d MNOLVOIONI 
1ноп 3VA8/TIVL E d * * ит S dW31 1МУЛООО 
Al ° mna ° 1 ME AZL 
ag 4 rs WNOSIS NYNL LHOId 
MOL AZL + "8m -] am ++ + 
лум! мып V3 LHOTH ala 
+ T t t Р" 4L— 5 ES 4 
Adr | ЕТЕ лап 
4 яте 
a] | [9 + 2 MOEISEAZI 
t Br pe 1 n AD їнөп ауян 
a- ng + 
s1lla-k++—H 
inae 
А MOEJSEAZL 
+ s чиш) 1H9I1 аузн 
и о A€AZL 
+ + n а 1HƏI1NOILISOd 
* 88 
| 11 
228828 š ig zo» E эст! уйл ls 1 
š SŠš 8 Š Бер 5P8o386$8558o = = 
i y ү == | е tPU ЕЕЕ ЕНЕ EI 2o MOZ UOL Eus 
ав 8 HFE iia 2 ñ FEET] š 0151635 ее 
1 L1. Lil x мо = 111 LÀ $e 
d Ee. qu. amonen || lái т ТТРРТЕРЕРРЕТ ЕТ Киек вкккыЙ EH I]. Li Las-Es a——R MS DIVYA LNOM+ 
e © 8 SRSSasisarosidoelsnión- [a 
E ED eum Ỹ = = C me 
(iod) V0L3Sn+ Ë 482 Š z củ, sÖsnsxnxšä9 -= n i 
qum ук (хома узмем) V0L3Sn4 x 388 © š zz dpal k RGE MOLO3NNOO HƏLIMS H3SN3ONOO КЕРТЕ: PFR ° ° Doi 
HVS'€ / HYE AZL ISAE] AV13M L cmd ¬ ола NOLLINOI HOLIMS 
Ayauya YILYVLS NIVN хов asna DVIS 
AVIY — HOLIMS 
"WNOIS ƏNILHƏN 
NanL 


24-109 


-ky-thuat 


leu 


://299.vn/tai-l 


n phí: https 


PHU LUC ACA110CBF-B 


24-1 1 0 Tài liệu miễn phí: https://299.vn/tai-lieu-ky-thuat 


